


THANH TỊNH LIÊN 





BÁT NHÃ TÂM KINH 


Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


W⁄ 


Thiền Viện SÙNG NGHIÊM 
SUNG NGHIEM ZEN CENTER 


Bát Nhã Tính vi diệu nhiệm mầu 


1. Bát Nhã Tính vô tướng vi diệu, ân mật đang âm thầm 

điều khiễn tắt cả mọi sinh hoạt, mọi hành động từ cái thô cho 

đến cái vi tế nhất của toàn thẻ vũ trụ vạn vật! Đồng thời tất cả 

mọi sinh hoạt, mọi hành động từ cái thô cho đến cái vi tế nhất 

của toàn thể vũ trụ vạn vật cũng đều đang thẻ hiện, đang hiện hữu 
“Bát Nhã Tính vô tướng vi diệu ấn mật” 


2. Cái Năng Lực vô tướng, vi diệu, ằn mật đang âm thầm 
điều khiển mọi người chúng ta.... với tất cả mọi sinh hoạt, 
mọi hành động từ cái thô tới cái vi tễ nhát! Đồng thời tất cả 
mọi sự sinh hoạt, mọi hành động từ cái thô tới cái vi tế nhất 
của chúng ta cũng đều đang thẻ hiện, đang hiện hữu 

“Cái Năng Lực vô tướng, vi diệu, ẳn mật âm thầm” ấy 


3. Tính vi diệu, ân mật, vô hình, vô tướng, vô âm thanh 
đang âm thầm điều khiển tất cả mọi Âm Thanh nhiệm màu 

từ tiếng thô tới tiếng vi tế nhất của toàn thẻ vũ trụ vạn vật... 
trong đó có tất cả mọi âm thanh của chúng ta! Đồng thời tất cả 
mọi Âm Thanh nhiệm mầu từ tiếng thô cho đến tiếng vi tế nhất 
của toàn thể vũ trụ vạn vật trong đó có tất cả mọi âm thanh 

của chúng ta; tất cả cũng đều đang thẻ hiện, đang hiện hữu ... 
“Tính vi diệu, ân mật vô hình, vô tướng, vô âm thanh” đó 


Thiền Viện SÙNG NGHIÊM 
SUNG NGHIEM ZEN CENTER 
11561 Magnolia St, s Garden Grove, CA 92841 - Tel: (714) 636 - 0118 
Email: sungnghiem(@hotmail.com - Web site: thienviensungnghiem.com 


Tranh bìa: Lam Thủy + Designed by Mung Deo 
Printed by Printing Technic + Tel; (714) 774 - 2709 


Bát Nhã Tâm Kinh 
Trực Chỉ 
Lý Giải Ngắn Gọn 
Thanh Tịnh Liên 
Chân Thiền 


Bát Nhã Tâm Kinh 
Trực Chỉ, 
Lý Giải Ngắn Gọn 
Thanh Tịnh Liên 


Tranh và Bìa : Lam Thủy và Chính Mung 
Đánh Máy, Trình Bầy: Chân Diệu 
Điều chỉnh Bản Thảo: Chân Diệu 
Thiết Kế Bản In: Xuân Ngọc & Chân Diệu 


Ấn Hành: 
Thiền Viện Sùng Nghiêm 
11561 Magnolia St., Garden Grove, Ca 92841 
Tel. # (714) 636-0118 
Email: sungnghiem@hotmail.com 





Website: thienviensungnghiem.org 
Copyright© Thiền Viện Sùng Nghiêm 


In tại: Printing Technic, California, USA. 


Mọi trích dịch toàn thể bài viết hay từng đoạn 
Xin giữ nguyên chính ý, chính văn và ghi rõ xuất xứ. 


Thanh Tịnh Liên 
Chân Thiên 


Bát Nhã Tâm Kinh 
Trực Chỉ 
Lý Giải Ngắn Gọn 


⁄ ` 
| J 
` : 

¬ 


Thiền Viện Sùng Nghiêm 
Sung Nghiem Zen Center 


Sách tác giả 
đã ấn hành - xuất bản: 


Thiền Thơ Không Tên 

Cùng Vằng Trăng Soi 

Như LaiTạng . 

Những Liên Hệ Đên Cái Chêt Cân Biệt Rõ 

Tại Sao Không Mở Mắt Vãng Sinh 

Khi Đang Hiện Sống? 

Đóng Cửa Sáu Nẻo Luân Hồi 

Tiếng Chuông Ngân (Kinh) I & II 

Bát Nhã Tâm Kinh 

Bát Nhã Tâm Kinh (Trực chỉ Lý Giải Ngắn Gọn) 
Với những phần cốt tủy trong Lăng Nghiêm Kinh 


Sách Sẽ In: 


Cùng Nén Tâm Hương (Kỷ Yếu) 
Nghe Chăng Ai? (Nhạc Thiền) 


Mục Lục 


Phần I: 

Lời nói đầu 

Bài Kinh Bát Nhã 

Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải 


Khai Thị 49 ngày 


(Những ai có Thân Trung Ấm?) 
Khai Thị qua Bát Nhã Tâm Kinh I 
Khai Thị qua Bát Nhã Tâm Kinh II 


Học vàThực Hành Bát Nhã I 

(Pháp môn vô lượng thề nguyện học) 

Học và Thực Hành Bát Nhã II 

(Từ Thô tới Tế, Từ Ngoài vào Trong) 

Các Phương Tiện Tu Hành từ Cạn đến Sâu 
Nhân Quả thưởng phạt 


(tuyệt đối công minh và bình đẳng) 


Phật Đản Sinh 


13 
17 
19 
58 


64 
G7 
71 


61 


87 
107 


112 


Phần II: 


Như Lai Tạng trong Lăng Nghiêm Kinh 


Phương Tiện Trực Chỉ Hữu Hiệu nhất 
(để thoát khỏi Sinh Tử Luân Hồi 
qua Như Lai Tạng trong Lăng Nghiêm Kinh) 


Bài Khai Thị 
Phần cốt tủy của Như Lai Tạng 
Trong Lăng Nghiêm Kinh 


116 
119 


126 
131 


Phân I 
Lý Giải về 
Bát Nhã Tâm Kinh 
dựa theo Bài Kinh Bát Nhã 


Bát Nhã Tâm Kinh 


TTuáp nén Tâm Hương Con : 


Kính Cúng Dường và Tri Ân Chư Phật Tổ, Chư Bồ Tát, 
Chư Hiên Thánh Tăng. 


Kính Cúng Dường và Tri Ân toàn thê Quí Thầy Cô, Quí 
Thiện Trị Thức từ vô thủy... 


Kính Cúng Dường và Tri Ân Cửu Huyền Thất Tổ, Cha Mẹ, 
Gia Đình, Họ Hàng từ vô thủy... 


Kính Cúng Dường và Tri Ân Muôn Loài, Muôn Vật, 
Hữu Tình VôTình, Toàn Thê Giới, Đại Vũ Trụ từ vô thủy... 


Kính Cúng Dường và Tri Ân Quí Vị Ân, Oán từ vô thủy... 


Kính Cúng Dường và Tri Ân Toàn Thẻ : Quí Vị Bạn Bè 
Đời Đạo từ vô thủy... 


Kính Cúng Dường và Tri Ân Toàn Thẻ : Quí Anh Hùng 
Liệt Sĩ, 

Quí Anh Thư, Quí VỊ Chiến Sĩ Trận Vong, Hữu Danh, 
Vô Danh, Quí Oan Hồn Vô Thừa Nhận từ vô thủy... 


Kính Cúng Dường và Tri Ân Toàn Thê: Quí Ân Nhân, Quí 
Bạn Đạo hiện hữu đã đóng góp công lao vô bờ từ thô tới tế, từ 
vật chất đến tinh thần, để tô điểm, hoàn thành về mọi mặt và 
toàn diện cho Thiền Viện.... 


Thể nguyện Toàn Thể Chúng Sinh chúng ta, đều Siêu Việt 
“Vô Minh Sinh Tử” đê nhận ra Bát Nhã Tính của chính 
mình vôn là: 


Thân Tâm Bát Nhã 


-10- 


Bát Nhã Tâm Kinh 
Trực Chỉ 
Lý Giải Ngắn Gọn 


-12- 


Lời nói đầu 


Khi nói đến Bát Nhã Tâm Kinh, là nói đến Sự 

Siêu Việt! Nó tự động ra ngoài Thời Gian, Không- 
Gian và dĩ nhiên ra ngoài tất cả mọi lý luận, mọi 
phân tích, mọi danh từ, mọi lời nói v.v... Đó là sự 
Siêu Việt của Bát Nhã! Vì thế cho nên chúng ta 
không có cách nào Lý Giải cho trọn vẹn, và cũng 
không thể nào chỉ hiểu một chiều, mà trái lại là phải 
hiểu muôn chiều vi diệu, quá ư nhiệm mâu của 

Bát Nhã. 


Thưa quí vị, 

Dù rằng với sự hiểu biết của Tác Giả còn quá 

non nớt, với trình độ chưa học hết một chữ “A” 
trong Đạo Pháp bao la, bát ngát của Đức Phật! Do 
đó Tác Giả cúi xin những lời chỉ dậy cao siêu của 
toàn thể quí vị Thiện Tri Thức, để Tác Giả được học 
hỏi thêm, được trau dồi thêm trên bước đường Tu 
Hành còn quá nhiều tăm tối... 


Nhưng tại đây, Tác Giả cũng xin mạn phép được 
trình bầy Kiến Giải về Phương Cách “Thoát Khỏi 
Luân Hỏi”. Và đề tài này cũng là để trả lời cho rất 
nhiều Đối Tượng với những hoàn cảnh đầy nước 
mắt...Họ đã hỏi thăm Tác Giả “Có con đường nào 
hữu hiệu nhất để thoát ra khỏi cái Thân Trung- 
Ám, nó cứ lằng nhằng mãi mãi trong Sáu Nẻo 
không?” 


ca 


Xin thưa, sau đây là những hàng chữ trong Quyền 
Sách này với tất cả những øì liên hệ về : 

“Bát Nhã Tâm Kinh”, Đức Phật đã dậy đều là con 
đường Trực Chỉ Giải Thoát Sinh Tử ở ngay 
Thân/Tâm chúng ta. 


Nói cách khác đó là Đường Lỗi Trực Chỉ Thân/ Tâm 
Bát Nhã của muôn loài chúng sinh... chính là Pháp- 
Môn “Niêm Hoa Vi Tiếu” của Đức Phật đã dậy chúng 
ta ra khỏi Thân Trung Âm vĩnh viễn ! 

Tác Giả chỉ là người nhắc lại những lời của Phật đã 
dậy mà thôi. 

Như đã nói ở trên, Bát Nhã là Siêu Việt, Bát Nhã 

là bặt hết mọi đường lối, mọi Lý Giải, mọi Tranh- 
Cãi... Nó tự động vượt Nhị Biên Tương Đối, vượt 
ngoài Tam Giới, vượt ngoài Sáu Nẻo, cho nên mới 
Vượt Sinh, Vượt Tử là thế! 


Bởi vậy khi chúng ta học Bát Nhã là phải hiểu 

tường tận, hiểu từng chỉ tiết về Nghĩa Siêu Việt của 
Bát Nhã! Nếu chúng ta chỉ đọc, chỉ tụng mà không 
hiểu gì, không biết gì về nghĩa Siêu Việt, chính xác 
của từng đoạn Kính với mục đích muốn chỉ dậy 
chúng ta cái gì? Thì đúng là Tu mù! 

Vì thế mà chúng ta vẫn phải Lý Giải từng phần, 

từng đoạn trong “Kinh Bát Nhã”, và đi từ từ để hiểu 
rốt ráo về phần SUÔI, rồi lại phải hiểu thật rốt ráo về 
phần NGƯỢC của những đoạn trong Kinh Bát Nhã 
như: 


-14- 


Phần nào dậy về “Cái Không Ngơ” là cái 
Đoạn Diệt. 

Phần nào dậy về Tính Không Vi Diệu là 
Tâm Phật của toàn thê chúng sinh. 


Phần nào dậy về Sắc Tướng liên hệ với 
Thân/Tâm và Vũ Trụ Vạn Vật. 


Phần nào dậy về Sắc/ Không và nghĩa Siêu Việt 
của Sắc/ Không, cũng như sự liên hệ mật thiết 
giữa Sắc/ Không với Thân/ Tâm chúng ta ra 
sao ? Và sự liên hệ mật thiết giữa Sắc/ Không 
với Vũ Trụ Vạn Vật thế nào? 


- 15- 


-136- 


Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa 
Tâm Kinh 


Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã 
Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến Ngũ Uẫn 

giai Không, độ nhát thiết khổ ách. 

Xá Lợi Tử! 

Sắc bất dị Không, Không bắt dị Sắc; 

Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc; 

Thọ, Tưởng, Hành, Thức, diệc phục 

như thị. 

Xá Lợi Tử! 

Thị chư Pháp không tướng: bất sinh, bất 
diệt, bất cầu, bắt tịnh, bất tăng, bắt giảm. 


Thị cố, Không trung vô Sắc, vô Thọ, 
Tưởng, Hành, Thúc; vô Nhãn, Nhĩ, Tỷ, 
Thiệt, Thân, Ý; vô Sắc, Thanh, Hương, Vị, 
Xúc, Pháp; 

vô Nhãn Giới, nãi chí vô Ý Thức Giới; 

vô Vô Minh, diệc vô Vô Minh tận; 


Nãi chí vô Lão Tử, diệc vô Lão Tử tận; 
vô Khổ, Tập, Diệt, Đạo; vô Trí, diệc vô đắc. 
Dĩ vô sở đắc có, Bồ Đề Tát Đỏa y Bát Nhã 
Ba La Mật Đa có, Tâm vô quải ngại, vô 
quải ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly 
điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. 
Tam thế Chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật 
Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam 
Bồ Đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị 
Đại Thần Chú, thị Đại Minh Chú, thị vô 
thượng Chú, thị vô đẳng đắng Chú, năng 
trừ nhất thiết khổ, chân thật bắt hư. 

Có thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú, 
tức thuyết chú viết: 


Yết đế, vết đế, ba la yết để, ba la tăng yết 
đề, Bồ Đề tát bà ha. 


Thanh tịnh Liên —- Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Bát Nhã Tâm Kinh 
Trực Chỉ Lý Giải 


Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh 


Thu Tuệ Bát Nhã sâu rộng vô ngần mé, tuyệt đối 
Ba La Mát! chính là Phật Tâm. 


Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã 
Ba La Mật Đa thời, chiêu kiên Ngũ Uân 
giai Không độ nhật thiêt khô ách. 


B ô Tát Quán Tự Tại hay là một vị Hành Giả, hay là 
những ai đã hiểu thâm sâu về Bát Nhã Ba La Mật 
Đa, hay là chính chúng ta là những vị đã Nhận Biết, 
đã Thấy Biết tận cùng tắt cả Ngũ Uẩn chỉ là 

“Tính Không”, là Chân Không, tức là “Cái 

Không Tích Cực” chứ không phải là “Cái Không 
Tiêu Cực” của sự đoạn diệt. Cho nên mới độ được 
chính mình và toàn thể chúng sinh để vượt ra ngoài 
mọi khổ ách. 


`. 


Thanh tịnh Liên — Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Xá Lợi Tử! 

Sắc bất dị Không, Không bắt dị Sắc; 
Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc; 
Thọ, Tưởng, Hành, Thức diệc phục như 
thị. 


Này xá Lợi Từ: 
Toàn thể các “Sắc Tưởng ” không khác gì 

“Tính Không ”; 
“Tính Không ” không khác gì toàn thể các 

“SắcTướng ” 

Toàn thể các “Sắc Tưởng” chính là “Tính Không” 
“Tính Không ” chính là toàn thể các “Sắc Tướng” 
Do vậy: 


“Thọ, Tưởng, Hành, Thức ” (Ngũ Uẩn) cũng y một 
nghĩa đó. 
Tức là: 

“Thọ, Tưởng, Hành, Thức ` chính là : 

“Tính Không ” 

“Tính Không ` chính là : 

“Thọ, Tưởng, Hành, Thực ” 


Xin nhắc lại: 
“Tính Không ở đây không phải là: 
Không Tiêu Cực đoạn diệt ”. 


xÐ 0< 


Thanh tịnh Liên — Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Xá Lợi Tử! 

Thị chư Pháp không tướng: bắt sinh, 

bắt diệt, bất cấu, bắt tịnh, bất tăng, 

bắt giảm. 

Thị có, Không trung vô Sắc, vô Thọ, 
Tưởng, Hành, Thức; vô Nhãn, Nhĩ, Tỷ, 
Thiệt, Thân, Ý; vô Sắc, Thỉnh, Hương, VỊ, 
Xúc, Pháp; 

vô Nhãn Giới, nãi chí vô Ý Thức Giới; 

vô Vô Minh, diệc vô Vô Minh tận; 

Nãi chí vô Lão Tứ, diệc vô Lão Tứ tận; 

vô Khổ, Tập, Diệt, Đạo; vô Trí, diệc vô đắc. 
Dĩ vô sở đắc có, Bồ Đề Tát Đỏa y Bát Nhã 
Ba La Mật Đa có, Tâm vô quải ngại, 

vô quải ngại có, vô hữu khủng bó, viễn ly 
điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. 


-21- 





Thanh tịnh Liên — Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Toàn Thể đoạn Kinh trên đây, nêu chúng ta hiểu 
theo “Chân Lý Sắc/Không ” hai chiêu Suôi/NÑgược 
của Bát Nhã Tâm Kinh, thì đáy là phần: 

HIỂU SUÔI với rất cá những gì ở trong đoạn Kinh 
này, đêu đã tự động “Trực Chỉ Tích Cực” và thể 
hiện ngay “Chân Lý Siêu Việt” về “Tâm Bát Nhã” 
của toàn thể chúng sinh, và sau đây là câu Kinh 
Sắc/Không được HIỂU SUÔI: 





Sắc tức thị “Không”= Sắc chính là “Không” 
(Eorm 1s only Emptyness) 
Vạn Pháp đều là “Không Tướng” 
Thị chư Pháp đêu “Không Tướng” 
Vũ Trụ Vạn Vật đêu là “Không Tướng” 


“Không Tướng” ở đây là “Không Tích Cực” 








Vậy xin được nhắn mạnh lại, thì phải chăng? tất cả 
những gì trong đoạn Kinh Tối Quan Trọng này đều 
là Trực Chỉ, đêu cùng Thể Hiện một 

“Tính Không Tích Cực ”, cũng là thể hiện 

“Tâm Bát Nhã Việt Siêu ” của toàn thể chúng sinh. 


v22 


Thanh tịnh Liên —- Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Xá Lợi Tử, 

Thị chư Pháp không tướng: Bắt sinh, 
bắt diệt, bất cấu, bắt tịnh, bất tăng, 
bắt giảm. 


Này Xá Lợi Tủ, 

Toàn thể các Pháp đêu là “Vô Tướng”, đêu là 
“lính Không” (Chân Không Tích Cục là: 
Tính Thấy, Tính Nghe, Tính Hay Biết...)! Cho nên 
toàn thể các Pháp đêu Không Sinh, Không Diệt, 
Không Dơ, Không Sạch, Không Thêm, Không Bói. 


Thị có, Không trung vô Sắc, vô Thọ, Tưởng, 
Hành, Thức. 
Cho nên trong “Tính Không” ấy, không có gì để 
đặt tên, cũng không có cải gì để gọi là “Sắc, Thọ, 
Tưởng, Hành, Thức ` (Ngũ Uán). 


Vô Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý. 


Tang “Tính Không” ấy, không có gì để đặt tên, 
cũng không có cải gì để gọi là “Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, 
Thân, Y” (Sáu Căn) 


Cà c 


Thanh tịnh Liên — Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Vô Sắc, Thỉnh, Hương, Vị, Xúc, Pháp 


z 


“Trong “Tính Không” ấy, không có gì để đặt tên, 
cũng không có cái gì để gọi là “Sắc, Thanh, Hương, 
VỊ, Xúc, Pháp” (Sáu Trân). 


Vô Nhãn Giới, nãi chí, vô Ý Thức Giới 
“Trong “Tính Không” ấy, không có gì để đặt tên, 
cũng không có cái gì để gọi là: “Nhãn Thức, 

Nhĩ Thức, Tỷ Thức, Thiệt Thức, Thân Thức, 

Y Thức” (Sáu Thức) 

Và trong “Tính Không” ấy, cũng không có gì để 
đặt tên, cũng không có cái gì đê gọi là “Sáu Căn, 
Sáu Trân, Sáu Thức” (tức là 18 Giới) 


Vô Vô Minh, diệc, vô Vô Minh tận 

Nãi chí, vô Lão Tử, diệc, vô Lão Tử tận 
“Trong “Tính Không” ấy, không có gì để đặt tên, 
cũng không có cái gì để gọi là Vô Minh, cũng 
không có cái gì đê gọi là hệt Vô Minh, cho đên 
không có gì đê gọi là “Già”, cũng không có cái gì 
đê gọi là “Iận”, là “Chêt” (12 Nhân Duyên). 


- 24 - 


Thanh tịnh Liên —- Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Vô Khô, Tập, Diệt, Đạo 


“Trong “Tính Không” ấy, không có gì để đặt tên, 
cũng không có cái gì để gọi là “Tứ Thánh ĐỀ”. 


Vô trí, diệc vô đắc 
“Trong “Tính Không” ấy, không có gì để đặt tên, 
cũng không có cái gì để gọi là Tu theo 


“Trí Tuệ Bát Nhã”. Và cũng không có cái gì để gọi 
là “Chứng”, là “ Đặc”. 


- 2B - 


Thanh tịnh Liên — Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Dĩ vô sở đắc có, Bồ Đề Tát Đỏa Y 

Bát Nhã Ba La Mật Đa có, 

Tâm vô quải ngại, vô quải ngại có, 

Vô hữu khủng bố, 

Viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh 
Niết Bàn. 

Cũng vì trong “Tính Không ” ấy, không có gì để 
đặt tên, cũng không có cải gì để gọi là Chứng, là 
Đắc! Cho nên mới được gọi là “Bồ Đề Tát Đóa ”, 
và mới có ẩủ năng lực, “Trí Tuệ Bát Nhã” đề 
Khai Ngộ cho toàn thể chúng sinh! Bởi vì các vị này 
đã Tu theo y chỉ “Bát Nhã Ba La Mật Đa” 

(STính Không”, “Phật Tính”, cũng là “Tự Tính- 
Không”, “Tự Tính Bất Nhị”, “Tự Tính Vô Sinh”, 
“Tự Tính Ly”, “Tự Tính Chiễu Tỏa `) thì dĩ hhiễn 
không còn có cái gì có thể làm chường ngại, cũng 
không còn có cát gì có thể khủng bố, và đương 
nhiên là vĩnh viễn xa rời hết mọi vọng tưởng _. 
đảo! Nên “tự động ” là “Niễt Bàn Diệu Tâm ” 

là “Bát Nhã Tâm ”, “Phật Tâm ”, của “Chư TH 
mười phương ” và của “toàn thể chúng sinh”. 


Tới đây là sự lý giải về phần “TÂM” là: 

“Bát Nhã Tâm ”, tức là “Phát Tâm ` của chúng ta 
đã xong, đồng thời là phần HIẾU SUÔI của đoạn 
Kinh trên, còn gọi là phần “LÝ” cũng đã được 
hoàn tất. 


Ä26- 


Thanh tịnh Liên — Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Tháp theo đây là đoạn Kinh cuối cùng của 
“Bát Nhã Tâm Kinh” được Lý Giải hiểu theo 
“Chân Lý Sắc/Không” ở “NGHĨA SUÔI” của 

“Bát Nhã ” 


Tam Thế Chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật 
Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam 

Bồ Đề; Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị 
Đại Thần Chú, thị Đại Minh Chú, thị Vô 
Thượng Chú, thị Vô Đắng Đăng Chú, 

năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bắt hư. 
Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú, tức 
thuyết chú viết: 


“Yết đề, yết đề, ba la yết đề, ba la tăng 
vêt đê, Bồ Đê tát bà ha.” 


- 27/- 


Thanh tịnh Liên — Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Tam Thế Chư Phật y Bát Nhã Ba La 
Mật Đa cô, đặc “A Nậu Đa La Tam Miệu 
Tam Bồ Đề”. 


C Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đêu Tụ theo 
ychỉ của “Bát Nhã Ba La Mật Đa”, các Ngài đều 
đã rõ biết “Thân/Tâm Bát Nhã” cũng là 
“Tam Thân Bát Nhã Viên Mãn ` là: 

PhápThân Phái, 

Báu Thân Phát, 

Thiên Bách Úc Hóa Thân Phật, 

Cũng là (Phân Thân Phật) 


Cho nên các Ngài đếu đặc : 


“4 Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề” 
(Chính Đăng Chính Giác) 


x08. 


Thanh tịnh Liên —- Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị Đại Thần 
Chú, thị Đại Minh Chú, thị Vô Thượng 
Chú, thị Vô Đắng Đắng Chú, năng trừ nhất 
thiết khổ, chân thật bắt hư. 


Vì› thể cho nên: 

Bát Nhã Ba La Mật Đa là: 

Đại Thân Chú, là Đại Minh Chú, 

là “Vô Thượng Chú ”, là “Vô Đăng Đăng Chú ” tự 
động có đây đủ Năng Lực và Diệu Dụng của 

“Bát Nhã Ba La Mật Đa” để trừ được mọi khổ ách 
của chúng sinh, một cách nhiệm mầu thật sự là lẽ 
đương nhiên. 


20 


Thanh tịnh Liên — Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú, 
tức thuyết chú viết: 

Vết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng 
yết để, Bồ Đề tát bà ha. 


Chu Phật ba đời cũng như các vị Bồ Tát đã y chỉ 
Tu theo: “Bát Nhã Ba La Mát Đa ” cho nên các 
Ngài đã có đây đủ năng lực vi diệu để độ 

chúng sinh ... và khi cần thiết các Ngài tụng : 

“Bát Nhã Tâm Kinh ” hoặc đọc: 

(dT nhiên sự Tụng Kinh, sự Đọc Thân Chú được 
hữu hiệu nhiêu hay ít, đêu là do Tâm Thanh Tịnh 
tương ứng của từng VỊ, chứ không phải sự hữu hiệu 
là bởi những lời Kinh chúng ta Tụng! Hoặc những 
câu Thân Chú chúng ta Đọc!) 


Bay giờ chúng ta lý giải về phần “SỤ”, tức là 
phân “Thân Bát Nhã ” của chúng ta, là phần: 
“Diệu Hữu ”, “Diệu Dụng ”, chính là Phần 
“Pháp Thân Phật”, “Phân Thân Phật”, cũng 
chính là phần “Siêu Việt” toàn thể: 

“các Sắc Tướng ” của Vũ Trụ Vạn Vát ...đang 
hiện hữu trước mắt! Trong đó có : 

“Sắc Thân Bát Nhã ” của chúng ta. 


- 30- 


Thanh tịnh Liên —- Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Thi cũng vẫn là đoạn Kinh tối Quan Trọng ấy, được 
chép lại ở trang sau là trang số 33, là đoạn Kinh bao 
sôm tất cả những gì diễn tả trong đó... Đêu được 
hiểu theo NGHĨA NGƯỢC LAI của “Chân Lý 
Sắc/Không ” trong “Bát Nhã Tâm Kinh ”! Thì tự động 
thể hiện ngay “Chân Lý Diệu Hữu”... chính là 
“Thật Tướng của Vạn Pháp ”! Cũng chính là 
“Diệu Hữu `... là “Toàn Thân của Chúng Sinh ”.. 
và thể hiện “Diệu Hữu `... chính là “Thật Tướng ” 
của: 

Toàn Thể Vũ Trụ Vạn Vật. 


Sau đây là “phân HIỂU NGUƯỚC LẠI” của câu 
Kinh: 


Sắc Bắt Dị Không 





Tức là: 
Không” bất dị “Sắc” = “Không” chính là “Sắc” 
(Emptiness 1s only Form) 
Không Tướng chính là“Vạn Pháp” 
Không Tướng cũng chính là“Vũ Trụ VạnVật” 











đốn TT. 


Thanh tịnh Liên —- Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Tại đây cũng xin được nhấn mạnh lại, thì phải 
chăng? Tất cả những gì trong đoạn Kinh này... 
đêu hoàn toàn ở Nghĩa: 

“Tích Cực của Diệu Hữu `... là tự động 

“Trực Chỉ” và thể hiện ngay “Sự Diệu Hữu ” 
chính là “Thân Bát Nhã”... của chúng sinh! 
Cũng là Thể Hiện “Sự Diệu Hữu ` là : 

“toàn thể các Pháp Môn Hiện Hữu `... 
và Thể Hiện Sự “Diệu Hữu ”, là 

“Vạn Pháp Hiện Hữu (cũng chính là 

Vũ Trụ Vạn Vật”)! 
Ở nghĩa Siêu Việt của “Chân Tính Bát Nhã `. 


TH 


Thanh tịnh Liên —- Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Đây là đoạn Kinh được “HIỂU NGƯỢC LẠI” 
theo “Chân Lý Săc/Không” của 
Bát Nhã Tâm Kinh 


Xá Lợi Tử! 

Thị chư Pháp không tướng: bắt sinh, bất 
diệt, bất cấu, bất tịnh, bắt tăng, bất giảm. 
Thị có, Không trung vô Sắc, vô Thọ, 
Tưởng, Hành, Thức; 

vô Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý; vô Sắc, 
Thỉnh, Hương, Vị, Xúc, Pháp; 

vô Nhãn Giới, nãi chí vô Ý Thức Giới; 

vô Vô Minh, diệc vô Vô Minh tận; 

Nãi chí vô Lão Tử, diệc vô Lão Tử tận; 

vô Khô, Tập, Diệt, Đạo; vô Trí, diệc vô đắc. 
Dĩ vô sở đắc có, Bồ Đề Tát Đỏa y Bát Nhã 
Ba La Mật Đa có, 

Tâm vô quải ngại, vô quải ngại cố, vô hữu 
khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu 
cánh Niết Bàn. 


Lưng 


Thanh tịnh Liên —- Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Xá Lợi Tử, 

Thị chư Pháp không tướng: Bắt sinh, 
bắt diệt, bắt cấu, bắt tịnh, bất tăng, 
bắt giảm. 

Thị cố, Không trung vô Sắc, vô Thọ, 
Tướng, Hành, Thức. 


Vạn Pháp đêu do sự vi diệu ẩn mật của 

“Tính Không”, “Chân Không ” tự có 

“Tính Nhiệm Mẫu” hóa hiện “Diệu Hữu ` chính là 
“Thật Tướng của Vạn Pháp” đang hiện hữu ... 

Mà “Vạn Pháp ` đã là “Diệu Hữu `” do “Phát Tính ', 
“Chân Không” hóa hiện, hiện hóa, thì đĩ nhiên là 
“Vạn Pháp ” đêu Bắt Sinh, Bất Diệt, Bất Cấu, 

Bất Tịnh, Bái Tăng, Bắt Giảm. 

Thì Ngũ Uẩn: “Thọ, Tưởng, Hành, Thức ” cũng 
cùng chung một “Chân Lý ” là: 

“Thật Tướng của Ngũ Uẩn ` đang hiện hữu... 


TK IIỆ 


Thanh tịnh Liên —- Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


N. ói một cách khác: 


Cũng vẫn là Chân Thật Nghĩa ấy, thì đó là sự vi diệu 
của “Bát Nhã Tính ”, “Pháp Giới Tính ” 
(“Phật Tính”), thường hằng vĩnh cửu, triển miên 
biến hiện, hiện biến ra tất cả “SỰ; là “Diệu Hữu ”, là 
“Vạn Pháp Hiện Hữu ` như vậy... như vậy... 
mãi mãi không ngừng ...trong từng Sát Na ở nghĩa 
Tích Cực! chứ không phải nghĩa Tiêu Cực! Vì vậy 
mà “Vạn Pháp Hiện Hữu” luôn luôn ở trong trạng 
thái Diệu Hữu Biến Hiện... tức: 

“Diệu Hữu Siêu Việt ”là bởi: 

“Buddha Nature is working ” không thể nghĩ bàn: 


Xm thưa: 


“Vạn Pháp Huyễn hóa mà lạt “là Thật ” 
“Là Thật” mà lại là Huyên Hóa ”! 


Vạn Pháp có huyễn hóa như vậy! Mới thể hiện được 
sự vỉ diệu, nhiệm mâu của “T, hật Tướng Bát Nhã ” 
thiên biến, vạn hóa nên muôn hình, vạn trạng 

hiện hữu trước mắt chúng ta từng Sát Na... 


- 35- 


Thanh tịnh Liên —- Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Thị cố, Không trung vô Sắc, vô Thọ, 


Tưởng, Hành, Thức 
Bát Nhã Tính của Bát Nhã Tính của 
Ngũ Uấn, Sắc, Thọ Tưởng, 
là Bát Nhã Tính “——>< Hành, Thức chính là 
của Sắc, Thọ, Ngũ Uấn đang 
Tưởng, Hành, Thức. hiện hữu. 


Vô Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý 
Bát Nhã Tính của “Sáu |Bát Nhã Tính của Tính 


Căn” Nhãn Nhĩ, Tỷ, Thấy, Tính Nghe, Tính 
Thiệt, Thân, Ý Là Bát___ J Hay Biết... chính là 
Nhã Tính của Tính “Sáu Căn” Nhãn, Nhĩ, 
Thấy, Tính Nghe, Tỷ, Thiệt, Thân Ý 
Tính Hay Biết... đang Hiện Hữu 


Vô Sắc, Thinh, Hương, Vị, 


Xúc, Pháp 
Bát Nhã Tính của Bát Nhã Tính của 
“Sáu Trân” Sắc, Thanh, Hương, 


Là Bát Nhã Tính của => VỊ, Xúc, Pháp chính 
Sắc, Thanh, Hương, VỊ, là “Sáu Trần” 
Xúc, Pháp đang Hiện Hữu” 


- 36 - 


Thanh tịnh Liên —- Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Vô Nhãn Giới, nãi chí, 


vô Ý Thức Giới 
Bát Nhã Tính của Bát Nhã Tính của 
“Sáu Thức” là Nhãn Thức, 


Bát Nhã Tính _—_—> 


của Nhãn Thức, 


Nhĩ Thức ... Ý Thức. 


Bát Nhã Tính của 
18 Giới là 
Bát Nhã Tính của: 


Sáu Căn, Sáu Trân, 


Sáu Thức từ: Nhãn 


Giới, Nhĩ Giới ... cho 


đến Ý Thức Giới 


Nhĩ Thức... Ý Thức 
Chính là: Sáu Thức 
đang hiện hữu. 


Bát Nhã Tính của: 
Sáu Căn, Sáu Trần, 
Sáu Thức, 

từ Nhãn Giới, 

Nhĩ Giới ... cho đến 
Ý Thức Giới 

Chính là 18 Giới 
đang hiện hữu. 


Thanh tịnh Liên —- Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Vô Vô Minh, diệc vô Vô Minh tận 
Nãi chí, vô Lão Tứ, diệc vô Lão Tứ tận 


Thiền Quán 12 Nhân Duyên 
Tức “Duyên Giác Thừa `, 
đấc quả vị: Bích Chỉ Phát, Đóc Nhãn Phát 


Bát Nhã Tính của Pháp | Bát Nhã Tính của 
Môn 12 Nhân Duyên Vô Vô Minh, diệc 

là Bát Nhã Tính Vô Vô Minh tận, nãi 
của: Vô Vô Minh, ___ J chí Vô Lão Tử, diệc, 
diệc Vô Vô Minh tận, Võ Lão Tử tận 


nãi chí chính là Pháp Môn 
Vô Lão Tử, diệc, 12 Nhân Duyên 
Vô Lão Tử tận. đang hiện hữu. 


Vô Khố, Tập, Diệt, Đạo; 
Thiên Chỉ của “Thanh Văn Thừa”, 
Đắc bốn quả vị : 
Tu Đà Hoàn, Tự Đà Hàm, A4 Na Hàm, A4 La Hán 


Bát Nhã Tính của Bát Nhã Tính của Khô, 

Pháp Môn Tập. Diệt, Đạo, 

Tứ Thánh Đế —— ) là “Bát Nhã Tính” của 

Là “ Bát Nhã Tính” của Pháp Môn 

Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Tứ Thánh Đề đang 
hiện hữu. 


- 38- 


Thanh tịnh Liên — Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Vô Trí, diệc Vô Đắc 
Thiên tu theo Trí Tuệ Bát Nhã 
của “Bô Tát Thừa”, Đặc Quả VỊ Bồ Tát 


Bát Nhã Tính của Bát Nhã Tính của 
Pháp Môn Pháp Môn 

Vô Trí, diệc Vô Đắc Tu theo Trí Tuệ là 
Là Bát Nhã Tính của —= < Bát Nhã Tính của 
Pháp Môn Pháp Môn 

Tu theo Trí Tuệ. Vô Trí, diệc Vô Đắc 


đang hiện hữu. 


Để các Ngài đắc quả vị “Bồ Tát”? Tuy nhiên, các 
Ngài chẳng hề bao giờ chấp chước vào sự “Chứng, 
Đắc”! chỉ vì tất cả sự “Chứng, Đắc” đều 

là Bát Nhã Tính tự động vượt ra ngoài 

Nhị Biên: Có/Không, Thật/Giả, Chứng/ Đắc. 


- 39- 


Thanh tịnh Liên — Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Dĩ vô sở đắc có, Bồ Đề Tát Đỏa Y Bát- 

Nhã Ba La Mật Đa cố, Tâm vô quải ngại, 
vô quải ngại có, vô hữu khủng bố, viễn ly 
điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. 


Bát Nhã Tính của 
Bát nhã Tính của Tâm vô quải ngại, vô 
“đĩ vô sở đắc”, của quải ngại cô, vô hữu 
“Bồ Đề Tát Đỏa” khủng bó, viễn ly 
là Bát Nhã Tính của điên đảo mộng tướng 
Tâm vô quải ngại, cứu cánh Niết Bàn 
vô quải ngại có, ““{ chính là Pháp Môn 
vô hữu khủng bồ, “Dĩ vô sở đắc” đang 
viễn ly điên đảo hiện hữu là 
mộng tưởng. là “Bồ Đề Tát Đỏa” 
cứu cánh Niêt Bàn. (bât cứ là ai thậm thâm 
về Bát Nhã và y chỉ theo 
Bát Nhã) 


(Sở đĩ các vị Bồ Đề Tút Đỏa không chấp vào 

sự Chứng, Đắc! là vì các Ngài hiểu rốt ráo về 
Bát Nhã Tính là Siêu Việt! Thì làm gì có ý niệm 
ô nhiễm phàm phu! Đề mà chấp thật là có chứng, 
có đắc). 


- 40 - 


Thanh tịnh Liên —- Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Sự thật không thể nào ngờ là cũng vẫn một đoạn 
Kinh này, mà hiểu theo nghĩa “NGƯỢC LẠI” của 
“Chân Lý Sắc/Không” trong Bát Nhã Tâm Kinh 
qua câu Kinh: 


“Không tức thị Sắc” 


Chính là đoạn Kinh mà chúng ta đã Lý Giải ở trên, 
và đang Lý Giải cũng vẫn y theo Nghĩa “Ngược” 
của “Chân Lý Sắc/Không”! Thì tự động phát hiện 
ra ngay “sự vi diệu, nhiệm mâu” của 

“Chân Như -Phật Tính”, đã tự động thẻ hiện: 


“Toàn thể “Diệu Hữu” chính là : 
Toàn Thê Vạn Pháp”! 


“Toàn Thể Diệu Hữu” chính là: 
'“Thật Tướng của Vạn Pháp”! 


Toàn Thể Diệu Hữu cũng chính là “Thật Tướng” 
của toàn thê các “Săc Tướng” đang Hiện Hữu... 
ở ngay trong trong Vũ Trụ Vạn Vật. 


Đặc biệt còn thể hiện được nghĩa tối thượng của 
câu Kinh Hoa Nghiêm: 

“Nhất Thiết Duy Tâm Tạo”, để chứng minh về 

Vũ Trụ Vạn Vật cũng là toàn thể các “Sắc Tướng” 
đang hiện hữu do đâu mà có? 


-41- 


Thanh tịnh Liên —- Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Câu Kinh: 
Van Pháp Duy Tâm 
Tức: „ 
“Sắc” là do Tâm Tạo 
Thì: 


Phật Tính (là Tâm) chính là Sắc, và Sắc cũng chính 
là “Thân” đang hiện hữu của chúng ta. 


Phật Tính (là Tâm) chính là tắt cả Vạn Pháp cũng 
chính là Vũ Trụ Vạn Vật 


“Không” cũng do Tâm Tạo 


“Không Tích Cực” ở đây chính là “Phật Tâm” đang 
hiện hữu của chúng ta, đồng thời “Không Tích Cực” 

ở đây hiểu theo “NGHĨA NGƯỢC” của : 

“Chân Lý Sắc/Không” trong Bát Nhã Tâm Kinh 


Thì: „ 
Không chính là Sắc 


- Không Tích Cực này là “Phật Tâm” của 
Chúng Sinh 

- _ Sắc Tích Cực này là “Thân” của Chúng Sinh 
Và: “Sắc”cũng là Vạn Sắc Tướng đang 
hiện hữu 


-42- 


Thanh tịnh Liên —- Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Vậy có nghĩa: '““Tâm” là toàn thể các “Sắc Tướng” 
Và toàn thể các Sắc Tướng đều là : 

“Siêu Việt Pháp Thân”! “Siêu Việt Phân Thân”! 
cũng chính là “Siêu Việt toàn thể Vũ Trụ Vạn Vật”! 
trong đó có Sắc/Thân chúng ta, vì chúng ta cũng là 
Sắc Tướng. 


Pháp Giới Tính chính là Vạn Pháp 
Bát Nhã Tính chính là Vạn Pháp 


Ít có ai để ý phần “HIỂU SUÔI? và phần 

“HIỂU NGƯỢC” của đoạn Kinh sâu sắc ở trên! 
Đoạn Kinh này chính là phần thậm thâm tối quan 
trọng, đã chỉ dậy chúng ta một cách rốt ráo về sự 
Chứng Ngộ của toàn thể các Sắc Tướng trong 
Vũ Trụ Vạn Vật! Sự “Chứng Ngộ Pháp Thân”! 
Sự “ChứngNgộ Vạn Pháp”! Và cũng chính là sự 
“Chứng Ngộ Sắc Thân” của chúng ta. 


Tại đây tôi xin được nhắc lại, khi chúng ta 
“HIỂU NGƯỢC” về đoạn Kinh này theo Chân Lý 
Sắc/Không! Thì toàn thể đoạn Kinh đều ở nghĩa 
Tích Cực! Tức nghĩa Tối Thượng Siêu Việt! 

Và nhất là lại được thêm câu Kinh “Siêu Việt 
Sắc/Không” dưới đây, ở ngay đoạn đầu của bài 
Kinh Bát Nhã, đó là câu Kinh thiết thực, chứng 
minh về Tính Không chính là Thân/Tâm, là toàn 
thể các Sắc Tướng trong Vũ Trụ vạn vật: 


-43- 


Thanh tịnh Liên —- Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Không bất dị Sắc (Không là Sắc) _ 
Không tức thị Sắc (Không tức là Sắc) 
Không chính là Sắc 


1 chăng phải là Hai 


Dovậy: Thân Tâm chỉ là Một 


Câu Kinh Siêu Việt này là cốt tủy của Vạn Pháp... 
để căn cứ... để chứng minh một cách rốt ráo về 
phần “SỰ” là phần “THÂN” của chúng ta! Cũng là 
toàn thể Pháp Thân, toàn thể Phân Thân của 

Vạn Pháp hiện hữu! Thì với “Tính Không 

Tích Cực” trong suốt đoạn Kinh này... đã tự động 
ôm trọn tất cả mọi phương tiện, mọi Pháp Môn... 
tại ngay đây. 


Câu Kinh tuyệt đối Siêu Việt này, chăng khác gì liều 
thuốc vi diệu, nhiệm mâu đã khiến chúng ta hiểu rốt 
ráo hơn về Bát Nhã Tâm Kinh! Đồng thời cũng 
chính câu Kinh này đã phù hợp với đoạn Kinh sâu 
sắc được hiểu NGƯỢC LẠI theo “Chân Lý 
Sắc/Không” ở trên! Đã làm rõ nghĩa tối thượng 
hơn, và cũng là để chứng minh một cách tuyệt siêu 
về toàn thể vạn vạn “Sắc Tướng” ở Thế Gian đều là 
sự nhiệm mầu Diệu Hữu của Bát Nhã Tính 
hiện hữu! 


- 44 - 


Thanh tịnh Liên —- Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


\öïi cách Khác: 


Bát Nhã Tính Không đều là Toàn Thể các 
Sắc Tướng Siêu Việt đang hiện hữu! 

Cũng chính là “Thật Tướng Bát Nhã” với nghĩa 
Sắc/Không là MỘT. 


Do đó: 

Nếu chúng ta chỉ chấp phần Vô Tướng: 
(Bát Nhã Tính), và bỏ đi phân Hữu Tướng (Phần 
các Sắc)! là không đúng y chỉ của Bát Nhã. 


Hoặc ngược lại : 

Chúng ta chỉ chấp phần Hữu Tướng (các Sắc) mà bỏ 
đi phấn Vô Tướng (Bát Nhã Tính)! Cũng không 
đúng y chỉ của Bát Nhã! 


Nếu cứ bướng bỉnh mà chấp như vậy, thì chúng ta 
đều bị rơi ngay vào cái chấp Có, chấp Không, của 
Nhị Biên Tương Đối! tức là rơi vào cái Có/ Không 
Tiêu Cực của Đoạn Diệt! Và, nếu chúng ta cứ chấp 
như thế! Thì không thể nào được gọi là: 
“Thật Tướng Bát Nhã”! Cũng là chúng ta chẳng 
hiểu gì về Bát Nhã Tính cả. 


- 45 - 


Thanh tịnh Liên — Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Tóm lại: 


- VỀ nghĩa tối thượng của đoạn Kinh đặc biệt 
quan trọng ở trên đã được Lý Giải: 
Với NGHĨA SUÔI của “Chân Lý Săc/Không” trong 
Bát Nhã Tâm Kinh là “PHÀN LÝ”, tức là 
“PHÀN TÂM”. 


-_ Lý Giải với NGHĨA NGƯỢC của “Chân Lý- 
Sắc/Không” trong Bát Nhã Tâm Kinh là 
“PHẢN SỰ”, tức là “PHÀN THÂN” 

Hai phần Lý Giải trên đây, đã khiến chúng ta 
hiểu trọn vẹn Chân Thật Nghĩa của toàn thể bài: 
“Kinh Bát Nhã”: 


- _ Khi chúng ta hiểu “SUÔI”, thì: Toàn thể “Bài 
Kinh Bát Nhã” đều là “Tính Không”! đều là 
“Bát Nhã Tính”! đều là “Phật Tính”! đều là 
“PHẬT TÂM” của chúng ta, và của toàn thê 
Vũ Trụ Vạn Vật. 


- _ Khi chúng ta hiểu NGƯỢC LẠI, thì toàn thể 
Bài Kinh Bát Nhã: 


đều là Sắc Tướng Siêu Việt! 

đều là Vạn Pháp Siêu Việt! 

đều là PhápThân Siêu Việt! 

đều là Phân Thân Siêu Việt! 

cũng đều là các Pháp Môn Siêu Việt và: 


Và “SẮC THÂN Siêu Việt” của chúng ta. 


- 46 - 


Thanh tịnh Liên —- Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Thật là đúng với nghĩa của: 
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. 
Vạn Pháp đều là: 


Chân Không Diệu Hữu 
Diệu Hữu Chân Không 
Tính/ Tướng đêu là sự “vi diệu, nhiệm mâu” 


Chứ không phải là Cái Không Tiêu Cực đoạn diệt! 
Như mọi người chúng ta, đa sô đêu lâm lân giữa 


Tính Không và Cái Không: 


Tính Không là Phật Tính! Tự động có 
Sự Vi Diệu là: Tính Thây, Tính Nghe, Tính- Nhận- 
Biêt ...trong Kinh gọi là “Phật Tâm”. 


Cái Không là “cái Không Ngơ”! Là “cái Không- 
rỗng”, chăng có gì cả! Trong Kinh gọi là “Cái Tâm 
Vô Minh”, chính là cái “Không Đoạn Diệt” của 
Sinh-Tử! và nó chính là cái “Tâm Nhị Biên Tương- 
Đối”! Tâm này hoàn toàn khác với Tính Không của 
Bát Nhã Tính. 


Ngoài ra, chúng ta lại còn hiểu lầm về toàn thể các 
Sắc Tướng trong Vũ Trụ Vạn Vật... đều là 

Vô Thường! Đều là Cái Không Tiêu Cực của 

Đoạn Diệt! và chúng ta còn gọi nơi đó là Cõi Sa Bà 
và đồ tội cho cõi này chỉ toàn là khổ đau! nên chán 
ghét nó. 


- 47 - 


Thanh tịnh Liên —- Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Với các vị đã hiểu Đạo ở một mức nào đó, thì chấp 
tất cả Vũ Trụ Vạn Vật này đều là “Vô Thường”, tức 
là nghĩa của““Tiêu Cực Đoạn Diệt”! Và các vị này 
đêu chỉ quan trọng có cái Tâm, và bỏ đi cái Thân! 
Đê rôi đưa cái Tâm ây về một nơi an lạc nào đó, gọi 
là “Niệt Bàn Diệu Tâm”! 
Nhưng, với các vị đã Ngộ Đạo cao hơn, vì các Ngài 
đã nhận biệt được mình là Ai! Và cũng đã nhận biêt 
được Vũ Trụ Vạn Vật là gì! Thì hâu hêt các Ngài 
đêu sửng sôt giông như Lục Tô, khi ngộ Đạo, Ngài 
đã thôt lên: 

Đâu ngờ, Tự Tính vốn tự thanh tịnh 

Đâu ngờ, Tự Tính vốn chẳng sinh diệt 

Đâu ngờ, Tự Tính vốn tự đầy đủ 

Đâu ngờ, Tự Tính vốn chắng lay động 


Đâu ngờ, Tự Tính hay sinh vạn Pháp! 


-48- 


Thanh tịnh Liên —- Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Nghĩa của Lục Tổ cũng chắng khác gì nghĩa 
trong Kinh của Đức Phật đã dậy: 


“Toàn thể các Sắc Tướng cũng là 
Toàn Thê Các Pháp 
trong Vũ Trụ hiện hữu đêu là: 
Chân Không Diệu Hữu” 

Diệu Hữu không thể nào rời Chân Không 
Chân Không không thê nào rời Diệu Hữu! 
Diệu Hữu chính là Dụng của Chân Không 
Chân Không chính là Thê của Diệu Hữu 


Bởi Diệu Hữu chính là các Sắc Tướng được 
hóa hiện do Chân Không, cho nên trong 
Kinh Bát Nhã mới dậy răng: 


Sắc chính là Không 
Không chính là Sắc 


ry 
_ G) 


Diệu Nghĩa của “Sắc 
sau: 


trong hai câu Kinh trên như 


Sắc” là Diệu Hữu, chính là những gì có hình tướng 
Sắc” là Diệu Hữu, chính là Thân của chúng ta 
Sắc” là Diệu Hữu, chính là Vũ Trụ Vạn Vật 

đang hiện hữu 


- 49 - 


Thanh tịnh Liên —- Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Diạu Nghĩa của “Không” trong hai câu Kinh trên 
như sau: 


“Không” là Tính Không 
“Không” là Bát Nhã Tính TÂM của chúng ta 
“Không” là Chân Không 


“Không” ở đây chính là “Chân Không Diệu Hữu”! 


Do lẽ đó, Toàn Thể Vũ Trụ Vạn Vật chính là 
“Diệu Hữu Nhiệm Mẫu” của “Bát Nhã Tính, 
Phật Tính, Tính Không, Chân Không” hóa hiện, 
hiện hóa... Cho nên mới gọi là: 


Chân Không Diệu Hữu (Chân Không là Tâm) 
Diệu Hữu Chân Không (Diệu Hữu là Thân) 

Diệu Hữu chắng rời Chân Không, 

Chân Không chăng rời Diệu Hữu! 
Và, đó chính là Cảnh Giới Siêu Việt Sắc/Không 
hiện hữu trước mặt! Vì vậy mà nơi nào có toàn là: 
“Sắc”, có toàn là: “Không” thì mới thê hiện được 
“Bát Nhã Tính Không” cũng chính là “Thật Tướng 
Bát Nhã”: và mới trọn vẹn được nghĩa tôi thượng _ 
của Bát Nhã Tính! Nêu chúng ta hiệu được như thê, 
thì mới có đủ tư cách nói răng: 

Sắc/Không chỉ là Một 
Tính/Tướng chăng phải là Hai 


- BQ - 


Thanh tịnh Liên —- Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Và, vẫn y chỉ ở nghĩa đó mà: Thọ, Tưởng, Hành, 
Thức cũng không thể nảo ra ngoài được nghĩa 
Sắc/ Không! Y như sự Lý Giải ở trên: 


v Thọ, Tưởng, Hành, Thức chính là Tính Không 
Tính Không chính là Thọ, Tưởng, Hành, Thức 


Diệu Hữu chính là Thọ, Tưởng, Hành, Thức của 
Tính Không (Chân Không) 

Tính Không (Chân Không) chính là Diệu Hữu của 
Thọ, Tưởng, Hành, Thúc . 


Tướng chính là Tính, Tính chính là Tướng 


Diệu Hữu chính là Tướng của Tính Không 
(Chân Không) 

Tính Không (Chân Không) chính là 

Diệu Hữu Tướng 


Thân chính là Tâm, Tâm chính là Thân 
Diệu Hữu chính là Thân của “Tâm” (Chân-Không) 
Tâm (Chân Không) là Thân Diệu Hữu 


Vũ Trụ Vạn Vật chính là Tính Không 
Tính Không chính là Vũ Trụ Vạn Vật 


Diệu Hữu chính là Vũ Trụ Vạn Vật của 

Tính Không (Chân Không) 

Tính Không (Chân Không) là Diệu Hữu, 
là Vũ Trụ Vạn Vật 


-51- 


Thanh tịnh Liên — Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Có như thế mới được ĐỌI: 
Một là Tắt Cả, Tất Cả là Một” 
Và đương nhiên là: 


Sắc/Không là Một 
Tính/Tướng là Một 
Thân/Tâm cũng là Một 
Như vậy mới đích thị là : 
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Và tự động toàn thể Vũ Trụ Vạn Vật đều vượt 

ra ngoài mọi Nhị Biên Tương Đối, mọi số lượng, 
mọi danh từ, mọi lời nói, vượt cả Thời Gian lẫn 
Không Gian! Chỉ vì Vạn Pháp đều là: 

Sự Hóa Hiện của “Chân Như Phật Tính”! 
Nhưng chúng ta đừng vội hiểu lầm! mà Chấp Thật 
rằng: Toàn thể Vạn Pháp hiện hữu chỉ là 
huyễn hóa! chỉ là “Tính Không”! Chăng có gì cả! 
Và tất cả vũ trụ, vạn vật hiện hữu đều chỉ là 
Sắc Sắc... Không Không... mà thôi! Cho nên 
có gì đầu mà bám, mà víu! Có gì đâu mà khóc, mà 
cười, mà lo, mà sợ! Nếu chúng ta chấp như thế thì 
lại không phải là Nghĩa Tối Thượng của 
Bát Nhã Tính!, không phải là nghĩa Siêu Việt, cũng 
không phải là nghĩa Vượt ra ngoài Có/Không, 
Thật/G1ả của: 

Bát Nhã Tính như thực, như hư ... 
Huyễn Hóa mà lại “là Thật” 
“Là Thật” mà lại Huyễn Hóa 


s5 


Thanh tịnh Liên —- Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


“Trong thực tế Bát Nhã Tính thường hằng hiện 
hữu Siêu Việt... Việt Siêu... là vậy! chứ không 
phải là “Cái Rỗng Không”! chăng CÓ cái gì cả. 
Nếu chúng ta cứ ngoan cô, cứ hiểu rằng : 

Bát Nhã Tính là Phật Tính chỉ Thanh Tịnh và 
Tĩnh Lặng Tuyệt Đối thôi! Thì thiếu đi phần Diệu- 
Hữu! Là tự động bị lọt vào nghĩa của “Không- 
Ngơ” là nghĩa Đoạn Diệt Sinh Tử! 


Bát Nhã Tính tuyệt đối nhiệm mâu! Cứ tự động 
ấn mật, âm thầm hóa hiện muôn hình, vạn trạng là 
các Sắc Tướng hiện hữu chính là Diệu Hữu, là 
Vũ Trụ Vạn Vật hiện hữu, trong đó có chúng ta! 
Dù chúng ta tin, hay không tin! Thì Bát Nhã Tính 
vẫn cứ vận hành mãi như vậy. 


Vâng, Bát Nhã Tính cứ tiếp diễn không hề ngưng 
nghỉ, dù chỉ một Sát Na! Mặc cho chúng ta có 
ngoan cô, có gàn đở, có chấp nhận, hay không 
chấp nhận, thì cũng chăng ảnh hưởng gì đối với 
những cảnh giới vi điệu đó! Nó cứ ân mật, âm- 
thầm mà diễn tiến như thế, như thế ...và nó cũng 
chăng liên hệ, chăng dính dáng gì đến cái ““Tâm- 
Niệm Nhị Biên tương đối” hay đoán mò, và hay 
gán ghép của chúng ta, vì thế mà: 


Vạn Vạn Pháp đều là: 
A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bô Đề 


Vạn Vạn Pháp đều là: 
Viên Mãn Chính Đăng, Chính Giác 


-53- 


Thanh tịnh Liên —- Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Tiáo theo đây: 


La phần Lý Giải trong đoạn cuối của Bài 
“Bát Nhã Tâm Kinh” cũng được hiểu y theo : 
“NGHĨA NGƯỢC” của “Chân Lý Sắc/Không”: 


Không Tức Thị Sắc 


Tam Thế Chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa có, 
đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. 

Có tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị Đại Thần Chú, 
thị Đại Minh Chú, thị Vô Thượng Chú, thị Vô 
Đắng Đắng Chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân 
thật bất hư. 

Có thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú, tức 
thuyết chú viết: 


_ “Yết đế, yết đề, ba la yết đế, ba la tăng yết đề, 
Bồ Đề tát bà ha.” 


- 54- 


Thanh tịnh Liên —- Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Tam Thế Chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa 
cô, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đê. 


Bát Nhã Tính của 
Bát Nhã Tính của ANậuĐala 
Tam Thế chư Phật Tam Miệu Tam Bô Đê 
là Bát Nhã Tính của Chính là : 
A Nâu Đa La => “^ Tam Thê chư Phật 
Tam Miệu Tam Bồ Đang hiện hữu! 
Đà Bởi: “Phật Pháp 
Không rời Thê Gian 
Pháp” 


(Tam Thế chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, đều y 
chỉ Tu theo: “Bát Nhã Ba La Mật Đa” cho nên đều 
đắc: 
A Nậu Đa La Tam MiệuTam Bồ Đề 
tức là đắc: 
Chính Đắng Chính Giác) 


- B5 - 


Thanh tịnh Liên — Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa: 
thị Đại Thần Chú, 

thị Đại Minh Chú, 

thị Vô Thượng Chú, 

thị Vô Đẳng Đắng Chú 


Bát Nhã Tính của : át Nhã Tính của 

Thị Đại Thần Chú, Năng Trừ Nhất Thiết 
Thị Đại Minh Chú Khổ ,Chân Thật Bắt Hư. 
Thị Vô Thượng Chú Chính là 


Thị Vô Đăng Đăng Chú ”®S'Thị Đại Thần Chú, 

Là Bát Nhã Tính của Thị Đại Minh Chú 

Năng Trừ Nhất Thiết  |Thị Vô Thượng Chú 
hồ, Chân Thật Bắt Hư [Thị Vô Đắng Đắng Chú 


- 5Q - 


Thanh tịnh Liên —- Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Chúng ta học Bát Nhã Tâm Kinh là học về 

Pháp Môn Niêm Hoa Thị Chúng của Đức Phật. 

Thì nên hiểu thật rốt ráo về Bát NhãTâm Kinh! 

Mà muốn hiểu tường tận về Bát Nhã Tâm Kinh, 

thì phải nhờ vào Năng Lực Công Phu của chính 
mình, thì mới hiểu nổi nghĩa tối thượng của Bát Nhã 
Tâm Kinh là gì? Còn ngoài năng lực của Công Phu 
mà chúng ta chỉ đoán mò, thì không thế nào đạt được 
kết quả mong muốn, là trừ được: 


“Nhất Thiết Khổ, chân thật bất hư”. 


Và xin thưa, chỉ khi nào chúng ta thật sự thậm thâm, 
hiểu được rốt ráo về “LÝ” cũng như về “SỰ” của 
Bát Nhã Tính! Thì lúc bấy giờ, chúng ta mới có thể 
tụng Thần Chú hoặc niệm Thần Chú với sự hữu hiệu 
nhiệm mẫu như ý ý muốn của mình! Chỉ vì sự hữu hiệu 
là do Năng Lực của Tâm Thanh Tịnh chứ không 
phải là do Câu Chú! 


Cô thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú, tức thuyết 
chú viêt: 


“Vết đề, yết đề ba la, yết đề Ba La Tăng, 
yêt đê Bồ Đê Tát Bà Ha” 


- 57 - 


Thanh tịnh Liên - Những bài Khai Thị 


Khai Thị 49 ngày 
Những Ai Có Thân Trung Âm Sau Khi Chết? 


Than Trung Âm là giai đoạn chờ đợi chuyền tiếp của 
Thần Thức (Tâm Thức) từ Thân nảy qua một Thân 
khác. Nói rõ hơn là sự chờ đợi chuyển Tâm Thức của 
Thân hiện tại mới chết, qua một Thân vị lai là Thân 
tái sinh. 

Có rất nhiều giả thuyết về “Thân Trung Âm”: 


Giáo phái này, không tin là có Thân Trung Âm, mà 
tin răng chết nơi này là sẽ tức khắc thọ sinh ngay nơi 
khác. Giáo phái nọ, lại cho là Thân Trung Âm không 
phải chỉ giới hạn trong vòng bốn mươi chín ngày, mà 
là thời gian vô hạn định. 


Theo: 


Luận sư Thế Hữu thì: Thân Trung Âm chỉ tồn tại một 
tuân, nó chêt đi, chêt lại hàng tuân. 


Luận sư Thiết Ma Đạt Sư thì: Thân Trung Âm tồn tại 
bôn mươi chín ngày. 


Luận sư Pháp Cửu thì: Thân Trung Âm tôn tại không 
hạn chê thời gian. 


Thật ra không phải ai cũng có Thiện/ Ác bằng nhau, 
nghĩa là 50 Thiện và 50 Ác mới gọi là 


- 58- 


Thanh tịnh Liên - Những bài Khai Thị 


“Thân Trung Âm”! Mà trái lại, thì tất cả những vị đã 
bị an bài ở trong cảnh “Vô Sắc Giới”, trong “ Âm- 
Cảnh” như: Các vị ở trong “Địa Ngục”, các vị 
*A Tu La”, các vị “Ngã Quỉ” và “Ma”... có nghĩa là 
toàn thể những vị Vô Hình, Vô Tướng ấy đều có 
Thân Trung Âm vô hạn định... Cho nên mãi mãi họ 
vẫn cần có những “Thiện Tri Thức” ban cho họ 
những “Lời Khai Thị”, bằng “Chính Pháp” của Đức 
Phật! Đấy là lý do mà họ cứ phải chờ đợi để được 
Khai Thị mãi là như thế ... Họ cần được Nghe những 
lời Khai Thị cho đến khi nào hội đủ Thiện Duyên, đề 
rồi trong một lúc nào đó, họ chợt hiểu và thấm được 
những lời đang Khai Thị chân chính Ấy, thì tự động 
họ được đi tái sinh ngay lập tức, ở một nơi đã an bài 
tương ứng với Nhân Quả của họ. 


Chúng ta đừng quên là những ai có “Phân Trung- 
Âm”, thì trước khi tái sinh, dĩ nhiên phải mang một 
cái Thân tạm gọi là “Thân không vật chất”. Nó có 
nhiều tên, ở đây xin được nhắc lại và diễn nghĩa rõ 
ràng hơn về những tên của nó: 


Thân Trung Âm là cái Thân sau khi chết đang chờ 
để đi tái sinh (giai đoạn chết rồi và đang chờ để đi 
đầu thai). Thân này đang ở Âm Cảnh, tức là Thân ở 
giữa: lúc cái này chết, cái kia sinh. Nó còn được gọi 
là Thân Trung Gian, tức là nó ở sau: 

Thân Tiền Âm và trước Thân Hậu Âm. 


- BQ - 


Thanh tịnh Liên - Những bài Khai Thị 


Thân Tiền Ấm là Thân trước khi đi đầu thai, tức là 
cái Thân mới chêt đang chờ đợi đê được định đoạt sô 
phận. 


Thân Hậu Âm là Thân đã sẵn sàng để đi tái sinh 
Còn sau khi đã đi đầu thai rồi, là thân hiện hữu trong 
kiệp người hiện tại của chúng ta, thì có tới Năm Am 
(Ngũ Am) 

Thân Trung Hữu là kết quả nghiệp báo của nửa 
thiện nửa ác, dù chúng ta tin hay không tin! Thì 
“Thân Trung Am” ây vân cứ tiêp diễn như vậy, nên 
mới gọi là “Thân Trung Hữu”. (Cũng vân là cái Thân 
sau khi chết rôi và đang chờ đê đi tái sinh). 


Thân Hương Ấm là cái Thần Thức, tạm gọi là Vô- 
Tướng, tuy chỉ có một chút xíu vật chất thôi, cũng là 
chưa tuyệt đối thanh tịnh, nên vẫn còn tập khí thế- 
gian! Do đó, nó vẫn cần nuôi dưỡng cái Thân- 

Vô Tướng của nó, bằng những hương vị của thức ăn, 
vì vậy mà gọi là “Thân Hương Âm”. 


Theo Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dậy về “Thân- 
Vô Tướng”, cũng là cái “Tâm Thức”, tức “Thức- 
Sô Tám” là Sức Sông của con người như sau: 


- 60- 


Thanh tịnh Liên - Những bài Khai Thị 


Cái Thân Vô Tướng này được cấu tạo bởi các chất 
liệu vi tế nhất của “Tịnh Sắc Căn”, tức là “Tịnh- 
Sắc” của các “Căn Thân”, bao gồm cả “Thất Đại: 
Đất, Nước, Gió, Lửa, Không, Kiến và Thức”. 
Tịnh- Sắc Căn này chỉ tạm gọi là Phi Vật Chất, 
nên chưa tuyệt đối thanh tịnh! 

Vì nó còn một chút xíu vật chất, dù là phần vật 
chất ấy rất nhỏ, nhuyễn như tơ trời, tựa như Hư- 
Không, mà Hư Không thì cũng vẫn còn là vật chất! 
Sự tái sinh, tồn tại của nó cứ tiếp diễn không 
ngừng nghỉ... Khi đầu thai thì nó vào trước, và khi 
chết thì nó ra sau cùng. Cái công dụng của nó, 
cũng là Giác Quan vô cùng bén nhạy. Nó có thể 
đọc được tư tưởng của các Thân Trung Âm khác, 
và cả tư tưởng của chúng ta. Nó có thể đi xuyên 
qua tường, qua núi mà không bị trở ngại! Sự 
đến/đi trong nháy mắt, và sự Thấy, Nghe, Hay Biết 
của nó thâu suốt vũ trụ. Đó cũng là một loại 
“Thân-Thông”, nhưng chỉ là “Nghiệp Thông”, gần 
như vô ngại thôi! Cho dù nó có thể đi xuyên qua 
đầu, và đọc được ý nghĩ của chúng ta... nhưng nó 
vẫn không thể đi xuyên qua đầu của những vị đã 
Giác Ngộ, chứ nói gì là Tòa Kim Cương của chư 
Phật, chư Tố! Và cũng vì là “Thân Phi Vật Chất” 
chưa hoàn hảo, bởi còn một “chút xíu vật. chất” 
như thế! Dù chỉ tựa như Hư Không, cũng vẫn còn 
những tập khí phàm phu của Thế Gian, nên nó vẫn 
chấp thật mọi cảnh, mọi sự... Do đó, nó vẫn cần 
ăn, vẫn tính toán, buồn vui, thương tiếc, khổ đau, 
chấp chước, nhất là khi biết mình đã chết! 


“6122 


Thanh tịnh Liên - Những bài Khai Thị 


Trong ba tuần lễ đầu, người chết vô cùng luyến tiếc 
Thân Mạng mình, thương nhớ gia đình, tiếc danh- 
vọng và tài sản. Thêm cải khổ đau nữa là “Thân- 
Trung Âm” vẫn: thấy, nghe và giao tiếp với người 
thân; Họ cảm thấy bình thường như lúc còn sông.. 
nhưng khi họ câm tay hỏi han chúng ta! nói chuyện 
với chúng ta! thì chúng ta lại không hề hay biết gì 
cả! Họ đi thăm từng nơi trong nhà, và dùng những 
đồ dùng hàng ngày của họ, nhưng không dùng được! 
Nhìn vào gương thì không thấy bóng mình đâu cả, 
nên càng biết rõ là mình đã chết! Do đó mà đau 
thương, thống khổ! Vì mặc cảm, vì bất lực, nên 
hoảng hốt, bứt rứt, lo lắng, cáu kỉnh, giận dữ và vô 
cùng sợ hãi! Họ cần chúng ta giúp đỡ, hộ niệm bằng 
những câu Kinh Liễu Nghĩa dễ hiểu, những lời 
Khai-Thị thật rốt ráo, chân chính, để hướng dẫn việc 
tái sinh cho họ. 


Cái Thân Trung Âm vô tướng rất vi tế, bén nhậy ấy, 
tuy là chấp chước! nhưng ít vô minh hơn chúng ta 
rất nhiều, vì nó không còn bị cái ù lì, là cái thô của 
Tứ Đại ngăn chel Cho nên: aI nói phải, nói trái, ai 
thanh tịnh, ai ô nhiễm, ai thương thật, ai thương giả, 
ai khóc thật, ai khóc giả, và tang chế làm ra sao, to 
nhỏ như thế nào, ai thăm, ai viếng họ đều rõ biết 
từng chỉ tiết... 


-62- 


Thanh tịnh Liên - Những bài Khai Thị 


Vì thế mà trong “ba tuần lễ đầu” của người chết vô 
cùng quan trọng. Thời điểm này họ gắn bó mật thiết 
với chúng ta, nên đi đi, về về thăm viếng nhà cửa và 
những người thân, ngay cả họ hàng, bạn bè... Còn 
“bốn tuần lễ sau”, thì họ bận rộn tìm liên lạc với cha 
mẹ vị lai. Hiểu như thế mà thương họ; cho nên trong 
thời gian của ba tuần lễ đầu này, chúng ta cần giúp 
đỡ, là hộ niệm tối đa bằng cách có Thiện Tri Thức 
khai thị càng nhiều càng tốt. Công việc hộ niệm 
không ngoài mục đích để trấn an cho họ hết hoang 
mang, hết lo sợ, hết giận dữ, và nhất là nhắn mạnh 
để họ biết chắc là họ không có chết, cũng như đang 
được hướng dẫn việc tái sinh. 


Khi đã gặp đầy đủ nhân duyên tốt/ xấu. thiện/ ác 
tương ứng với nghiệp quả, là họ đi thọ sinh bất cứ lúc 
nảo trong vòng bốn mươi chín ngày, hay thời gian vô 
hạn định! Và khi đã nằm trong thai mẹ, là không còn 
đi đâu được nữa, dù tính chất quá bén nhậy của họ 
luôn luôn lăng xăng, di động, không hề chịu đứng 
yên bao giờ! 


-63- 


Thanh tịnh Liên - Những bài Khai Thị 


Nếu chúng ta không muốn có Thân Trung Âm 
nữa, thì phải đi đúng Chân Lý của Đức Phật. 

Và bây giờ để cứu Thân Trung Âm, chúng ta hãy 
nghe những Lời Khai Thị qua Bát Nhã Tâm 
Kinh như sau là: 


Khai Thị I 
Qua Bát Nhã Tâm Kinh 


Đức Phật dậy: 


“Toàn thể vũ trụ vạn vật đêu là “Vô TÌ hưởng, nên 
đương nhiên thân thể của chúng ta cũng 

Vô Thưởng!” 

Nhưng trong cái Vô Thường này, lại tự động 
(automatic) đã có cái “Thường Hằng Bắt Biến” 
đang hiện hữu. 


Thưa cụ, thưa ông, bà, chú, bác, v.v... 


Cái “Thường Hằng Bắt Biến” là: “Tâm”, là 

“Tính Không”, là “Bát Nhã Tính”, là 

“Phật Tính”. Còn là cái “Vô Thường là “Thân” của 
chúng ta. 


Hai cái “Thường/Vô Thường ” không hề rời nhau 
bao giờ, cho nên cái 7 zởng/Vô Thưởng là MỘT. 


Cũng: chăng khác gì đồng tiền phải có 2 mặt mới là 
đồng tiền. 


- 84 - 


Thanh tịnh Liên - Những bài Khai Thị 


Và: Trong “Bát Nhã Tâm Kinh” Đức Phật cũng dậy 
y như thể: 

Sắc chính là Không 

Không chính là Sắc 


Sắc là cái Thân của chúng ta 
Không là Tâm của chúng ta 


Mà “Sắc” đã không hề rời được “Không” và 
“Không” cũng chăng hê rời được “Sắc”, Nên tự 
động Sắc / Không là MỘT. 


Do lẽ đó: 
Thân cũng chăng hè rời được Tâm 
Tâm cũng chăng hê rời được Thân 
Vậy: 
Thân/Tâm là MỘT 
Cho nên khi chúng ta năm xuống như thế: 


Nếu chúng ta chỉ quan trọng có cái “Tâm” thôi, 
nên cô tình làm sao đem cái “Tâm” về cho được 
nơi “Thường Hằng Vĩnh Cửu” tức là nơi 
“Vô Tướng Vĩnh Cửu”, thì chúng ta sẽ ở trong tình 
trạng: 
Hữu Trí mà Vô Thân 
(tức chỉ có “I[âm”” mà không có “Thân”) 


Như vậy là đi ngược lại với Chân Lý Bát Nhã: 


-65- 


Thanh tịnh Liên - Những bài Khai Thị 


Sắc/Không là MỘT _ 
Vô Thường/Thường Hãng là MỘT 
Thì : Thân/Tâm cũng là MỘT 
Vì vậy mà (cụ ông, bà, cô, cậu v. v...) đương nhiên 
là phải có ngay một Thân khác với Sáu Căn, đê có 
đủ cả Thân lẫn Tâm. 
Tức là phải có cả: Hữu Trí lẫn Hữu Thân 
Cũng là phải có cả: Thân lần Tâm 
Mới đúng y chỉ của “Chân Lý Bát Nhã”. 
Và, thưa quí vị: nếu đã là “Thân Tâm Bát Nhã”! 
Thì có bao giờ chết đâu, mà chúng ta lại chấp là 


chết! chẳng qua, chúng ta chỉ liên tục chuyền tiếp 
sang một Thân khác tươi mát hơn mà thôi. 


- 66 - 


Thanh tịnh Liên - Những bài Khai Thị 


Khai Thị H 
Qua Bát Nhã Tâm Kinh 


Bát Nhã Tâm Kinh dậy: 


Tự Tính Không: nên Vô Thỉ/ Vô Sinh 
(Không có cái bắt đầu, cũng không có cái 
cuối cùng). 

Tự Tính Bắt Nhị: Nên không có “Nhị 
Biên Tương Đối”: đúng/sai; phải/trái; 
giầu/nghèo, sang/hèn; giỏi/dốt; sinh/tử. 


Tự Tính Vô Sinh: Nên Bắt Sinh/Bắt Diệt 


Tự Tính Ly: Nên không có cái gì 
vướng mắc, dinh đáng nó được. Do vậy 
mà nói: không danh, không lợi, không 
vướng quyên thế cao sang, không ích kỷ 
ghét ghen, ác độc, mưu mô, thủ đoạn v.v... 


Đó là Phật Tính, Tâm Phật, chúng ta ai cũng có 
'““Tâm” này. 


¿0771 


Thanh tịnh Liên - Những bài Khai Thị 


Bát Nhã Tâm Kinh dậy: 

Sắc tức thị Không 
“Sắc” là “Thân” Không tức thị Sắc. 
“Không” là “Tâm” “PP † [Sắc chính là Không 


Không chính là Sắc. 


vạy 4 Säc/Không là “Một” 
Thân/Tâm cũng là “Một” 


r 
2 


Ngoài ra “Sắc” còn là mọi “Hình Tướng /Vô Tướng” 
của muôn loài, muôn vật, của toàn thê vũ trụ, vạn vật, 
cũng là của chúng ta, đêu cùng đông một nghĩa như 
mới nói ở trên ... 

“Sắc” không hè rời “Không”! 

'“Thân” không hê rời “Tâm”! 
Có như thế mới đúng là “Thật Tướng Bát Nhã”. 
“Phật Tính”. 
Đã là Phật Tính thì: 


Sắc/Không TT... 
Thân/Tâm Đêu bât sinh, bât diệt 


Thanh tịnh Liên - Những bài Khai Thị 


-68- 


Do 4ó, mà Đức Phật dậy rằng: 
“Phật pháp không rời Thế Gian Pháp” 
Và, Vạn Pháp đều: “Không Đến/ Không Đi” mới là: 


“Bát Nhã Tính” 
Đã là Bát Nhã Tính, đã là Phật Tính, đã là Như- 


⁄ 


Lai! thì làm gì mà có “Không Gian” và có ““Phời- 
Gian”: 

Vì không có “Không Gian”, cho nên, không có chỗ 
đề Đến với Đi. 

Và vì không có “Thời Gian”, cho nên, không có chỗ 
nảo là Đoạn, là Diệt cả! 


Vậy chúng ta đi đâu? về đâu? 


Nếu chúng ta cứ ngoan có, không tin 

“Chân Lý Bát Nhã”, không tin “Nhân Quà”, mà 
cứ khăng khăng “Chấp Thật/Chấp Giả” để rồi, sau 
khi Chết, thì cô gắng làm sao, để chỉ đem cái “Tâm- 
Linh” của mình về nơi Vô Tướng, là nơi an lạc! 
Chấp như thế, là vô tình chúng ta đã đi ngược lại với 
“Chân Lý Bát Nhã”! Tức là: Chúng ta luôn luôn ôm 
trọn cái “Tâm Thức Nhị Biên Tương Đôi”: 

“Có với Không, Thật với Giả, Sống với Chết!” 


Thanh tịnh Liên - Những bài Khai Thị 


-69- 


VÌ vậy mà, về nơi Vô Tướng là chỉ có “Tâm” mà 
không có “Thân”, thì không phải là Bát Nhã. 

Còn ở đây, mà chúng ta cứ đầy si mê chấp cái này, 
cầu cái kia, là chỉ có “Thân” mà không có “Tâm”, 
thì cũng không phải là Bát Nhãt 


“ca? 


Phải chăng chỗ nào có toàn là “Sắc” và toàn là 
“Không” thì mới đúng là Bát Nhã Tính. 


Muốn Y Chỉ Bát Nhã là không bao giờ để mất đi 
'“Thân Người”, ngoài “Thân Người”, chúng ta không 
thể hiểu được “Chân Lý Bát Nhã”, thì đời đời, kiếp 
kiếp sẽ, ngụp lặn mãi trong “Sinh Tử Luân Hồi”. 
Vậy, khi chúng ta đọc kinh Bát Nhã có những 

lợi ích gì? 


X¡n thưa,: 


Chỉ có lợi ích là, khi nào chúng ta hiểu được Kinh, 
để mà ứng dụng những lời Kinh ấy, trong từng giây, 
từng phút, từng Sát Na... trong đời sống hàng ngày 
của chúng ta... thì: “Chân Lý Thường Hằng” sẽ 
thể hiện ngay nơi Thân/Tâm hiện hữu! và cũng sẽ 
thể hiện đây đủ “Thân/Tâm Sắc/Không”, cũng là 
“Thân/Tâm Bát Nhã” trong tương lai .. . để không 
bao giờ mất cái Thân Làm Người, để mà tu tiếp, và 
đương nhiên, chúng ta không bao giờ còn đi vào 


À x9 


“Sinh Tử Luân Hồi” nữa. 


Thanh tịnh Liên —- Học và Thực Hành Bát Nhã I 


s7 


Học và Thực Hành Bát Nhã I 
(Pháp Môn Vô Lượng Thè Nguyện Học) 


C Thúng ta khi nói đến Phật Pháp, là phải nói đến 

Trí Tuệ Bát Nhã. Trí Tuệ này vốn tự có trong tất cả 
mọi người chúng ta, nhưng chỉ vì Si Mê, nên chúng 
ta không nhận ra mà thôi! Mặc dầu chúng ta cố tình 
nghiên cứu về Bát Nhã Tâm Kinh. 

Dù chúng ta là ai chăng nữa: Là người xuất gia, hay 
người tại gia... chúng ta đều đã tụng Kinh Bát Nhã 
hàng ngày... , nên cũng có rất nhiều người đã thuộc 
lòng! từng câu trong Kinh Bát Nhã, nhưng vẫn không 
thể nào nhận ra “Thân Tâm Bát Nhã” của mình là 
øì, thì điều đó đã đành! Nhưng có điều rất ngạc nhiên 
là nhiều người tuy đã tu theo Bát Nhã rất lâu, và 
không những là các vị ấy đã thuộc Kinh, mà lại còn 
hiểu khá tường tận về Kinh này, thì dĩ nhiên, là họ 
cũng đã ngộ một phần nào về “Thân Tâm Bát(- 
Nhã”, nhưng về vấn đề thực hành Bát Nhã thì rất lạ! 
Họ đi ngược lại với “Chân Lý” mà họ đã ngộ! Họ đã 
thực hành Bát Nhã một cách lơ là, chênh mảng! Chỉ 
vì, họ chấp thật là mình đã” giác ngộ rồi”! cho nên 
họ trở nên cao ngạo, đầy dẫy “Ego” (Ngã), và mọi 
Tập Khí: Tham, Sân, S1, Ác Độc, Hơn Thua, Tranh 
Chấp v.v.. lại còn tăng hơn gấp bội, so với lúc chưa 
“giác ngộ”! Bởi họ tự cho mình là hơn hết tất cả mọi 
người, và có khi còn hơn cả Phật nữa! Vì Phật không 


vả Ti 


có được những Kiến Thức đi kịp với thế hệ văn 
minh, đầy sáng tạo, hợp thời của đời sống hiện tại 
mà họ đang có! Cho nên, vô tình họ đã sông trong 
sự tranh đua: Nào hơn với kém, nào thấp VỚI CAO, 
nào giỏi với đốt v.v... của “Ego”! Họ đã quên mất 
Thân Tâm Bát Nhã là tự động (automatic) Chân, 
Thiện, Mỹ, Vô Ngã! Nếu đã là Vô Ngã thì dĩ nhiên 
chỉ có sự thanh tịnh, từ bi, hỷ xả, khiêm cung, đức 
độ, siêng năng, và luôn luôn có ân, có nghĩa, có 
thủy, có chung và chăng lúc nào quên được câu 
Kinh : 


“Pháp Môn vô lượng thề nguyện học” 


Trong thực tế, đề tiễn tu và đi đến Giác Ngộ Viên- 
Mãn, lý do rất chính đáng, là chúng ta phải hoàn hảo 
cả “Lý” lẫn “Sự”, về tất cả mọi mặt ...mới độ được 
chúng sinh ! Còn Tiêu chúng ta cứ đây ô nhiễm, 
“Ego” cứ cao hơn núi nhự thế! Thì còn có rất nhiều 
người tuy “chưa giác ngộ”, mà họ còn giỏi và đức 
độ hơn chúng ta rất nhiêu. 


Khi chúng ta đã Tu, và thực hành theo đường lồi. 
Bát Nhã của Đức Phật, thì chăng ai lại không biệt 
câu: 


“Kiến Tính mới khởi Tu” 


Thế mà, có những người tuy đã “Kiến Tính”, lại rơi 
vào tình trạng rất tệ hại như tôi mới trình bày ở trên, 
thật là đáng buôn! và tiếc thay cho các vị ấy, đã tốn 
biết bao nhiêu thời gian, bao xương máu, cả công 
lẫn của, để rồi được hai chữ “Ô Hô”! 

Thanh tịnh Liên —- Học và Thực Hành Bát Nhã I 


- /⁄2- 


Lc Tổ đã dậy: 

“Bắt cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, niệm niệm chăng 
ngu muội (tức là chẳng chấp thật), thì đó là chúng ta 
đang thực hành đúng với Trí Tuệ Bát Nhã, cũng là 
Hạnh Bát Nhã! 


Và Ngài dậy tiếp theo với những câu Kinh: 


Một niệm ngu muội hiện, là “chấp thật” 
thì Bát Nhã tuyệt! 
Một niệm Trí Tuệ hiện, thì Bát Nhã sinh. 


Niệm trước mê, tức là Phàm Phu (chấp thật) 
Niệm sau Ngộ, tức là Trí Tuệ Bát Nhã (là Phật) 


Niệm Trí Tuệ, tức là Niệm Chán Như ! cho nên lúc 
nào chúng ta cũng phải Tham Thiền với Chân Như 
Niệm. Vậy Chân Nhự Niệm là gì? 

Xin thưa: “Chân Như Niệm ”, hay côn gọi là 

“Niệm Chân Như ” đều cùng một nghĩa, chính là 
“Tính Nhận BiẾt” trong từng người chúng ta! và khi 
đã là Chân Như Niệm, thì “sự thực hành Bát Nhã ” 
sẽ “automatfic ” là “Chân, Thiện, Mỹ” trong từng 
khái niệm, trong mọi công việc, từ việc nhỏ cho tới 
việc lớn... không hê bao giờ có chút sơ hở nào cả! 
Dĩ nhiên, là không có sự lười biếng, không có sự 

so đo, tính toán, tranh dành, hơn thua... Và nhất là 
lúc nào cũng học hỏi từng giây, từng phút. Thì đó 
mới chính là “Chân Nhự Niệm ”,cũng là Niệm Bát- 
Nhã, và Hạnh Bát Nha. 


ST k 


Tiếp theo là 2 Câu Kinh Lục Tổ dậy rằng: 
Niệm trước chấp cảnh, tức Phiền Não (Sinh Tử) 
Niệm sau lìa cảnh, tức Bồ Đề (Bát Nhã) 


Chấp cảnh: có nghĩa là, chúng ta Chấp Vạn Pháp 
quanh chúng ta, chấp cả “Thân Tâm Hiện Hữu” 

của chúng ta đây: Với Tiên Của, với Danh Vọng, 

với Con Cái, tất cả đều là “có thật ”! 

Lầa cảnh: !à dùng Công Phu, có nghĩa: Lúc nào 
chúng ta cũng Tham Thiền bằng “Chân Như Niệm”, 
tôi đã giải thích ở trên: Nếu Tâm chúng ta lúc nào 
cũng Nhận Biết được là mình “đang hỏi Câu Công- 
Án” một cách rõ ràng, minh bạch, không bị một 

vọng tưởng nào xen vào! và cho dù khi bị mắt 

“Câu Hỏi Công Ấn đó”! thì chúng ta cũng vẫn phải 
Nhận Biết là : “Câu Hỏi Công Ấn đó ” đã bị mất rồi! 
Nghĩa là: “Câu Công Ấn ” đang được hỏi... hay 
không còn hỏi nữa... chúng ta đêu Nhận Biết hếu! Ứì 
chính chúng ta là Tâm Nhận Biết đó. 

Nếu Công Phu là Hơi Thở: thì chúng ta dùng 

Chân Như Niệm là Tính Nhận Biết để: “Nhận Biết” 
từng hơi thở vào... từng Hơi Thở ra... một cách rõ 
ràng, mình bạch ”! cho dù khi không còn Hơi Thở 
vào/ra nữa... thì Tính Nhận Biết của chúng ta cũng 
vẫn ở đó, cho nên Nhận Ra ngay, về tình trạng của sự 
Hô Hấp đã bị mất ! (Có nghĩa là Thân của chúng ta 
đã Chết rồi)...còn “Tính Nhận Biết” của chúng ta thì 
vẫn ở đó...nó không hê mất, nó không hê chết bao giờ 
cả. 


Tn 


Thanh tịnh Liên —- Học và Thực Hành Bát Nhã I 


Vì trong Sự Hô Hấp... thì Hơi Thở là “Vô- 
Thường ”; còn Chân Như Niệm (Tính Nhận Biết là 
“Thường Hằng, bắt biến `)! 


* Nếu Công Phu là “Công Ấn MU” thì chúng ta 
cũng vẫn dùng một qui tắc, y như “Công Phu với 
Hơi Thở như vừa mới nói ở trên. 

Chúng ta cũng dùng Chân Như Niệm là Tính Nhận- 
Biết để Hỏi: 

Và “Hỏi ” có nghĩa là “Tham Thiền” 

Chúng ta Tham Thiền bằng Chân Như Niệm để 
Nhận Biết từng câu hỏi: * Mu Là GŒì?”... Hỏi một 
cách rõ ràng, minh bạch, không một Vọng Tưởng 
nào chen vào... Nếu có Vọng Tưởng, thì chúng ta vẫn 
cứ chú Tâm mà Hỏi tiếp mãi, thì tự động Vọng- 
Tưởng sẽ tan đi! Và nên nhớ: Đừng bao giờ ngăn 
chặn Vọng- Tưởng, hoặc dứt Vọng Tưởng 


v Nếu Công Phu là câu hỏi Niệm Phật Là Ai?, 
thì cũng vẫn một qui tắc như trên đã nói. Vì câu: 
“Niệm Phật Là Ai?” cũng là Công Án. 


x7 


Thanh tịnh Liên —- Học và Thực Hành Bát Nhã I 


Nếu chúng ta làm được như thế, mới đúng là 
“lìa cảnh”, vì chúng ta đang dùng Chân Như- 
Niệm, vốn là “Tính Nhận Biết sẵn có” của mình, 
nên dĩ nhiên không bao giờ chấp chước Vạn Pháp 
là “Thật hay là “Giả”, vì tất cả Vạn Pháp chỉ là sự 
hóa hiện của “Phật Tính”! Phật Tính cỏ nhiều tên 
gọi: là “Chân Như Tính”, là “Bát Nhã Tính- 
Không” v.v...rất thanh tịnh, không có một Vọng- 
Niệm øgì...ngoài Tính: “Chân, Thiện, Mỹ”; Tính: 
“Từ, BI, Hi, Xả, Thương Yêu và Tha Thứ”. Và 
đương nhiên đã là “Bát Nhã Tính” thì vượt ra ngoài 
“Nhị Biên Tương Đối”: Có/Không; Thật/G1ả; 
Đúng/Sai, chỉ vì “Vạn Pháp” trước mắt chúng ta, 
đều là sự Hóa Hiện... Tuy nhiên, chúng ta không 
thể chấp răng : Muôn điều, muôn sự vật hóa hiện ấy, 
đều chỉ là Một Tính Không! Nếu chấp như thế, thì 
không phải là : 
Chân Thật Nghĩa của Bát Nhã Tính, vì: 

Vạn Pháp không bao giờ rời Chân Không 

Chân Không cũng không bao giờ rời Vạn Pháp 

Chỉ vì: 
Vạn Pháp là “Diệu Hữu", 
tức cái” Dụng” của Chân Không 
Và: 
“Chân Không là cái Thể” của Vạn Pháp 


-76- 


Thanh tịnh Liên —- Học và Thực Hành Bát Nhã I 


Chúng ta trong lớp học này, ai cũng đã hiểu rất rõ 
về “Bát Nhã Tính Không”, chính là 
“Chân Không Diệu Hữu” cho nên: 


Đã là Chân Không, thì không bao giờ rời Diệu Hữu 
Đã là Diệu Hữu, thì không bao giờ rời Chân Không 


Chân Không tức là Tính 

Diệu Hữu tức là Tướng 

Chân Không tức là Tâm 

Diệu Hữu tức là Thân 

Chân Không tức là Phật Tính 
Diệu Hữu tức là Vũ Trụ Vạn Vật 


Hiáu được như thế, thì không bao giờ bị lọt vào cái 
“Vô Ký”, tức là lọt vào cái “đoạn diệt” của Sinh Tử! 
Còn nếu, chúng ta chấp tắt cả chỉ là “Tính Không” 
thôi... là Phật Tính thanh tịnh, vô tướng thôi... 

thì rất là phiền não! Chấp như thế, là chúng ta chỉ có 
một nửa: là có “Tính, mà không có Tướng”! Là có 
“Thân, mà không có Tâm”! Thì cũng như Đồng 
Tiền chỉ có mặt xấp, mà không có mặt ngửa! hoặc 
ngược lại, Đồng Tiên chỉ có mặt ngửa, mà không có 
mặt xấp! thì cũng chắng phải là Đồng Tiền. 

Giống như Bàn Tay chỉ có mặt xấp, mà không có 
mặt ngửa! thì cũng chẳng phải là Bàn Tay. 


- //#- 


Thanh tịnh Liên —- Học và Thực Hành Bát Nhã I 


“Trong thực tế,Thân/ Tâm của chúng ta đang hiện- 
hữu ngồi đây; Thân/ Tâm của chúng ta đang đứng 
đây, mà chúng ta chỉ chấp là có cái '“Tâm” thôi! để 
rồi khi chết thì đem cái '““Tâm” đó về một nơi an lạc 
nào đó! Còn cái Thân này, thì đem vứt bỏ nó đi! 
Thì chúng ta bị rơi vào trạng thái “có Tâm mà không 
có Thân”, tức là chúng ta chỉ có một nửa, thì không 
phải là Bát Nhã! Vì đã là Bát Nhã thì phải có cả 
Thân lẫn Tâm! 
`. Mới là 

Thân/Tâm là Một Thật Tướng 

Tính/Tướng không phải là hai. Bát Nhã 


Ngược lại, nếu chúng ta chỉ có Thân mà không có 
Tâm! Thì chúng ta cũng bị rơi vào trạng thái là chỉ 
có một nửa, thì cũng không phải là Bát Nhã! 


Cho nên dù muốn, dù không, chúng ta đừng bao giờ 
quên rằng: “Vạn Pháp Diệu Hữu” luôn luôn thường 
hăng, hiện hữu, bao la, bát ngát như: Cây cỏ, núi 
đổi, con người, và toàn Vũ Trụ, vạn vật...Đó chính 
là Diệu Hữu thường hằng, thể hiện như vậy... 

Đó cũng chính là Cảnh Giới Bát Nhã hóa hiện 
không thể nghĩ bàn! 


-78- 


Thanh tịnh Liên —- Học và Thực Hành Bát Nhã I 


Thưa quí vị, quí vị sẽ vô cùng ngạc nhiên và không 
thể nào ngờ răng “Cảnh Giới hiện hóa” trước mắt 
chúng ta... trong Kinh Đức Phật gọi là “Cảnh Giới 
Siêu Việt Bát Nhã”, hay còn gọi là Niết Bàn! 


Toàn thê Cảnh Giới “vừa là Sắc cũng vừa là Không” 
như thế mới là Siêu Việt! Do vậy mà Kinh Bát Nhã 
đã dậy: 


Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc 
Sắc chính là Không, Không chính là Sắc 


Vậy thì chúng ta hãy suy tư chỗ nào có toàn là 
Sắc”? và toàn là “Không” ? Thì nơi đó đã chính 
là Niết Bàn. 

Tiện đây, tôi cũng xin nhắc lại về vấn đề “Kiến Tính 
mới khởi Tu”: 

Kiến Tính có nghĩa là chúng ta đã trực nhận ra được 
“Thân Tâm Bát Nhã” của chính mình là gì! Đồng 
thời cũng biết toàn thể “vũ trụ, vạn vật” là cái gì! Lại 
cũng biết Tam Thế Chư Phật: Quá Khứ, Hiện Tại, 
VỊ Lai đang ở đâu! 


Tủ 


Thanh tịnh Liên —- Học và Thực Hành Bát Nhã II 


Tuy nhiên, tất cả những thứ “mới trực nhận được” 
như vậy, cũng vẫn còn rất nông cạn! Vì mọi Tập 
Khí Thế Gian của chúng ta như: Các “thói hư, tật 
xấu” vẫn còn y nguyên! Bởi sự “Kiến Tính” không 
liên hệ gì đến những Tập Khí đó, là của “Vọng 
Tưởng Vô Minh”! đã tự chúng ta phát minh ra... thì 
cũng lại phải, tự chúng ta chuyên hóa chúng, bằng 
Công Phu như đã nói ở trên. Đó là sự Tu Hành thật 
kiên- trì, thật siêng năng, thật cần mẫn để buông bỏ 
được mọi Tập Khí thói hư, tật xấu ấy! 

Được như vậy, thì sự Tu Hành mới trọn vẹn! Do 
vậy, chúng ta mới cần một thời gian rất lâu dài để 
Tu Sửa, và thời gian Tu Sửa này, các vị Tổ Sư còn 
gọi là thời kỳ Bảo Nhậm rất là quan trọng. 


-80- 


Thanh tịnh Liên - Học và Thực Hành Bát Nhã II 


Học và Thực Hành Bát Nhã (ID 
“từ Thô tới Tê, từ Ngoài vào Trong” 


6 rất nhiều người tu Thiền và áp dụng Thiền qua 
Chân Lý Bát Nhã rất tuyệt vời! Và cũng có rất 
nhiều người tuy là tu Thiền, nhưng lại không thể nào 
áp dụng được “Chân Lý Bát Nhã Chân Thiện Mỹ” 
ay. 


Người thực hành được thì Về Mặt HữuTướng: 


Họ thấy từng hạt bụi nhỏ li tỉ như tơ trời, và dĩ nhiên 
họ cũng thấy cả những øgì to hơn hạt bụi ở ngay tại 
Thân/Tâm họ, cũng như những øì ở quanh họ để họ 
“thanh tịnh” chúng... 

Đúng như vậy, khi chúng ta thấy được những hạt bụi, 
thì mới khá rốt Táo để thấy được tất cả vạn vật trong 
vũ trụ này, ‹ để rồi... chúng ta mới có thể thấy được 
những gì về “Mặt Vô Tướng”, và mới thấm nhuần 
được “Tâm” mình với những sì vi tế nhất, cho đến 
“cái siêu việt vi tế nhất của Tâm mình”! Cũng như 
Thấy được: Sự Vi Diệu, Nhiệm Mẫu của Vũ Trụ 
Vạn Vật ngay tại nơi đây. 


-81- 


Thanh tịnh Liên - Học và Thực Hành Bát Nhã II 


> Người không thực hành được 
về mặt Hữu Tướng: 


Thì sự Thấy Biết của họ hoàn toản đi ngược lại như: 


Ở ngay trước mắt họ, có phơi bầy thật nhiều hình 
tướng ...đủ loại: To có, nhỏ có, nhưng họ cũng chỉ 
thấy lơ mơ, đại khái: là có những thứ đó đang hiện 
hữu... Bởi vì họ không chú Tâm được, cho nên sự 
“Thấy Biết” chỉ thoáng qua thôi! 


Như vậy, thì làm sao họ có thể thấy được những hạt 
bụi nhỏ li tỉ? Đề rồi mới có khả năng thấy được 
Mặt Vô Tướng ra sao... Đề mà thâm thấu vào được 
“Tâm vi tế” của mình! Cho nên đối với họ, thì Mặt- 
Vô Tướng quả là quá phức tạp! mặc dù, họ cũng là 
những người Tu Thiền như chúng ta! Nhưng họ có 
Tính nóng nây, nông cạn, hàm hồ, không thê nào 
kiên trì! 

Phải chăng ? vì họ quá lười biếng, quá “Ego”, quá 
ngã mạn, tự phụ v.v... đến nỗi đã không chịu hạ ngã 
để học hỏi, mà trái lại, họ lại chấp vào sự hiểu biết 
rất nông cạn của mình ... mà cho là quá đủ! 

Cho nên, họ đã tự ấn chứng cho mình là quá tài, quá 
giỏi. quá thâm sâu. 


-82- 


Thanh tịnh Liên —- Học và Thực Hành Bát Nhã II 


> Người thực hành được Về Mặt VôTướng: 


Là những ai tu “Thiền”, và áp dụng được Thiền qua 
“Chân Lý Bát Nhã” thì . 

Mặt Vô Tướng, họ lại thấy rất là giản dị: Khi ngồi 
Thiền cũng như khi đi, khi đứng, khi nằm, khi làm 
việc, lúc nghỉ ngơi ... Tất cả mọi hành động vi tế tới 
đâu... họ đều nhận biết rõ ràng: 


Là Thân/Tâm họ đã Nhất Như, cũng là hội nhập 
thành “Mật” với mọi công việc, và mọi hành động 
của thân thể. Đó là cái quả khá thành công... về sự 
“tư động thanh tịnh” từ Thô tới TẾ ...trong từng 
Sát Na của họ. 


Tóm lại, về sự thực hành Thiền trong mọi công việc 
hàng ngày, mà Thân/Tâm họ được đông nhất với 
công việc, và mọi việc đều trọn vẹn, tuyệt đối, trang 
nghiêm đúng y chỉ Chân Thiện Mỹ như thế, vì họ 
chăng hề bao giờ thấy, và bị dính mắc bởi những: 
địa vị, quan quyên... cũng chăng hề thấy, và dính 
mắc bởi những cảnh giầu sang, phú quí... mà trái lại, 
họ chỉ có một lòng Đại BI, đối với Vạn Pháp ... họ 
chỉ thấy toàn thể chúng sinh đang thống khô... đang 
chìm nổi trong Sinh Tử Luân Hồi...đang cầu được 
cứu vớt. Đây mới đích thực là bốn phận và trách 
nhiệm của họ. 


- 83- 


Thanh tịnh Liên —- Học và Thực Hành Bát Nhã II 


Vâng, đó là Tính Thấy của những ai Tu Thiền và 
áp dụng được Thiền qua “Chân Lý Bát Nhã, 
Chân Thiện Mỹ”, giản dị chỉ là thế . 


Sở dĩ, những vị này tu và được kết quả như vậy, 

là vì trong thực tế, đời sống trước mắt, lúc nào họ 
cũng thấy được từng hạt bụi nhỏ li ti, để mà 

thanh tịnh chúng... cho nên đương nhiên, khi những 
vị ấy ngồi Thiền, thì họ thâm nhập được vào nơi 

Vô Tướng một cách dễ dàng, dù rằng nơi Vô Tướng 
ấy chưa rốt ráo! Đó là: “Hầm Sâu Đen Tối”! là 
Thức số § đây dẫy Vô Minh... 


Khi những vị này đã vào được nơi tối tăm đó, là 
không ngoài mục đích, đề thấy được: Từng Niệm 
Thiện... từng Niệm Ác... của hằng hà sa số kiếp! 
mà thanh tịnh chúng, bằng Công Phu với “Chân- 
Như Niệm” như đã nói ở trên... để rồi tự động họ 
sẽ ngộ được “cái Tuyệt Đối Tịch Tĩnh”, là cái “vi- 
diệu linh thiêng sẵn có” của mình, và của toàn thể 
chúng sinh ... Đó chính là cái: “Siêu Việt Nhị Biên 
tương đối”, cũng lại vẫn là “Chân Như Niệm” hiển 
hiện Nhất Tâm (Single Mind), không có Tạp Niệm! 
càng ngảy càng rõ ràng hơn! 


-84- 


Thanh tịnh Liên —- Học và Thực Hành Bát Nhã II 


Cũng bởi sự, làm thanh tịnh tất cả những Niệm 
Thiện/Ác trong “Hầm Sâu Đen Tối” đó, cho nên kết 
quả đạt được, cũng sẽ tương ứng với Công Phu! tức 
là sự thanh tịnh được Vọng Tưởng tới đâu, thì kết 
quả đạt được, sẽ tương ứng tới đó! Có nghĩa là 

“Mây Tan tới đâu, thì Trăng Hiện” tới đó. 


> Người không thực hành được 
Về Mặt VôTướng: 


Xin nhắc lại: 

Là những ai, cũng tu Thiền! nhưng không thể nào 
thấy được những hạt bụi hiện hữu ở ngay trước mắt! 
mà ngược lại, họ chỉ thấy rõ ràng toàn là danh với 
vọng, tiền với tài, và mọi sự tranh chấp, hơn thua! 
Để rồi tự động họ đi vào Tham, Sân, S¡, Mạn, Nghị, 
Ghen Ghét v.v... chỉ vì, họ còn quá nhiều vô minh! 
Nên đã chấp Thân/Tâm này là có thật, chấp vợ 
chồng, con cái là có thật, chấp gia sản của họ là có 
thật! 

Còn về danh VỌNØ, về tiền tài đối với họ v.v... thì 
ngày đêm họ ao ước! là làm sao đề đạt cho được, dù 
là chút danh hão, dù là phải qui lụy, phải hèn hạ, đối 
với những vị có danh, có quyền đó ...để mà được lây 
chút danh thơm! Mà trong thực tế, nhiều khi họ 
chăng được chút sơ múi gì cả! nhưng họ cũng vẫn 
hãnh diện với chính bản thân họ, và hãnh diện cả với 
mọi người xung quanh về chút thơm lây ấy. 


- 8B - 


Thanh tịnh Liên —- Học và Thực Hành Bát Nhã II 


Tát cá cũng chỉ là Ngã châp, và vì sự vô minh quá 
sâu dây, luôn “châp thật” mới nên nông nôi! 
Thật đúng với câu: 


Thấy sang bắt quàng làm họ 


Nhiều khi những vị này cũng biết rõ rằng: những sự 
giàu sang, phú quí của những người mà họ tôn thờ 
ãy là không chính đáng! Toàn là của phi nghĩa cả! 
Nhưng họ cũng vẫn cứ lao đầu vào như những con 
thiêu thân... Đề rồi, tự mình tạo cho mình thành 
những con người bắt nhân, bất nghĩa; Bất hiếu, 

bất mục; bất thủy, bất trung, bất lương tr1 v.v... 

mà không còn biết gì đến Nhân Quả, Luân Hồi 
Sinh-Tử đang chờ đợi. 


Thưa, những vị vô minh như thế, là vì họ quá tham 
lam, quá nhiều tập khí đối với Đời! Nhưng nực cười 
thay, là đối với Đạo! thì sự Tu Hành của họ đã quá ư 
tôi tệ như thế! mà họ lại muốn thành Phật, thì chăng 
khác gì : 


“Nâu cát mà muôn thành cơm!” 


Nếu họ không chịu tu đúng Chân Lý thì, cho dù họ 
có Tu bao đời, bao kiêp, chăng nữa, thì cũng vân cứ 
là luân quân trong “Sinh Tử Luân Hôi” mãi mãi! 


- 86 - 


Thanh tịnh Liên — Các Phương Tiện Tu Thiền từ Cạn đến Sâu 


Các Phương Tiện Tu Thiên 
Từ Cạn Đến Sâu 
(Đều là con đường giải thoát 
Sinh Tử, tuần tự... vỉ tiến) 


Theo y chỉ trong các Kinh Sách của Phật, của Tổ 
thì: Các Danh Từ Phật Pháp không được thay đồi! 
Nhưng hiện hữu thời nay, có rất nhiều người than 
van về những Danh Từ trong Kinh Điền rất khó hiểu 
.. qua “ Các Phương Tiện Công Phu”, và sự thành 
quả của các Phương Tiện ấy (từ nông tới sâu), đã 
diễn giải bằng các Danh Từ Phật Pháp quá phức 
tạp! Cho nên họ không thê nhớ, và không thể thâu 
hiểu trọn vẹn được. Do vậy chúng tôi mạn phép diễn 
giải các phương tiện ấy bằng những: 
Danh Từ thường tình và thực tế... được tới đâu 
hay tới đó như sau đây: 
Chú Ý: 
(Tất cả những danh từ: Tiêu Học, Trung Học, 
Đại Học: Š5 năm ...20 năm, chỉ là giả dụ cho 
dễ hiểu). 


Thanh tịnh Liên —- Các Phương Tiện Tu Thiền từ Cạn đến Sâu 


-87- 


Từ Lớp Mẫu Giáo và Tiểu Học: 

Về Lý: Tu theo “Tứ Thánh Đề”; Về Sự: Tu 
“Tiền Ngũ Thức” tức 5 Thức Đầu và Thức Số 6; 
Cũng là lý thuyết “Duy Vật Luận” vì còn chấp Ngã! 
Phương tiện là “Thiền Chỉ”. Chúng ta tạm gọi là 
lớp Mẫu Giáo cho đến hết Tiểu Học, tức là từ lớp 1 
đến lớp 5 (Khi Lớp Mẫu Giáo và Tiểu Học Tu, mà 
đạt được mục đích, thì chúng ta cũng tạm gọi là đã 
chứng, hay đã đắc được các quả vị từ:Tu Đà Hoàn, 
Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán). 


Đá: tượng của chúng ta là Lục Căn (mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý), và phương cách Tu là Thiền Chỉ với 
mục đích đề tránh cho được sự vọng động bởi 

Lục Trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, Pháp). Và vì 
là lớp Tiểu Học, nên chúng ta “chấp thật Có/ chấp 
thật Không”; chấp vạn Pháp là “Thật”! Sự “chấp 
Thật” đó khiến chúng ta lý luận quá nhiều qua bộ 
óc, do đó mới dùng Thuyết “Duy Vật Luận”. 


Đề đạt được thành quả, chúng ta chỉ chú trọng vào 
cái “Tịnh” cho nên bị thiếu mất cái “ Động”! 
Trường hợp này Tịnh/Động không đồng , khiến 
chúng ta không thấy được “Tự Tính” là lẽ dĩ nhiên. 


Thanh tịnh Liên —- Các Phương Tiện Tu Thiền từ Cạn đến Sâu 


- 88- 


Bởi Sự chấp thật có Thân, có Cảnh, cho nên chúng 
ta mới đồ lỗi cho Trần Cảnh: Lục Trần: Sắc, 
Thanh, Hương, VỊ, Xúc, Pháp (hình tướng, âm thanh, 
mùi vị, và sự xúc chạm với mọi vật to/nhỏ quanh 
chúng ta, như thế đều làm phiền não cho Lục Căn 
(Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý). 


Tức là Trần Cảnh luôn luôn làm Lục Căn bị loạn 
động ! Vì thế chúng ta mới cỗ gắng dùng phương 
tiện là “Thiến Chỉ” để đóng bít cho được Lục Căn 
lại, đó cũng là hành động diệt Dục, diệt Cảm Giác, 
diệt Tư Tưởng, chính là diệt “Bản Ngã”! Để không 
còn bị loạn động bởi “Lục Trần” nữa. Với mục đích, 
chỉ là kiếm sao cho được cái “Tịnh”, gọi là“Niết 
Bàn” 
đề chúng ta được hưởng tự tại, an lạc mãi- mãi... 


Nhưng có biết đâu là, với phương tiện Tu theo 
“Thiền Chỉ” tới tột độ, chúng ta vẫn là ở trong : 
“Nhất Niệm Vô Minh” Nhị Biên Tương Đối lăng- 
xăng không bao giờ ngưng nghỉ ... Do vậy, dù chúng 
ta có có gắng tới đâu chăng nữa, để đạt cho được 
mục- đích là cái “Tịnh” cũng bằng thừa. 


Thí dụ: Chúng ta có gắng để bít cho được 2 Căn là 
Mắt và Tai: Thì Mắt sẽ không thấy, Tai sẽ không 
nghe gì nữa! Nhưng còn 4 Căn kia là Mũi, Lưỡi, 
Thân, Ý vẫn mở và vẫn hoạt động! 


Thanh tịnh Liên — Các Phương Tiện Tu Thiền từ Cạn đến Sâu 


-89- 


Giỏi hơn nữa, chúng ta bít được 4 Căn: Mắt,Tai, 
Mũi, Lưỡi, thì Mắt không Thấy, Tai không Nghe, 
Mũi không Ngửi bất cứ mùi Hương nào, và vì 
không ăn uống gì, cho nên Lưỡi cũng không dính 
dáng gì đến các _Vị ... Nhưng còn Căn Thân và Căn 
Ý vẫn mở, và vẫn hoạt động! 


Vì vậy rất khó, bởi chúng ta đã bị hao mòn hết 

Năng Lực, mà kết quả lại chẳng đi đến đâu! Chỉ vì 
cứ bít được Căn này, lại mất những Căn khác! Lắng- 
nhằng như thế! làm mắt hết thời gian và công sức. 


Phương tiện này, họa hoằn lắm mới có được một vài 
vị bít được cả 6 Căn! Nhưng cũng chỉ là làm lặng 
được bề mặt, mà bề sâu thì còn nguyên vẹn! Tiếc 
thay dù công lao thật vô bờ, mà kết quả chỉ là hai 
chữ Ô Hô! Vì “Nhất Niệm Vô Minh” chỉ tạm thời 
ngưng nghỉ, nó vẫn bị giới hạn bởi thời gian và 
không gian, để rồi nó lại trỗi dậy và tung hoành 

như cũ! 


Thanh tịnh Liên - Các Phương Tiện Tu Thiền từ Cạn đến Sâu 


-90- 


Lớp Trung Học: Tu Thức Số 6 (Ý Thức) 

Mục đích là muốn ngưng nghỉ, bặt hắn đi “Nhất- 
Niệm Vô Minh”. Phương Tiện Tu theo 

“Thiền- Quán” (Thập Nhị Nhân- Duyên) là đường 
lỗi “Duy- Tâm Luận” vì còn chấp Pháp! (Khi Lớp 
Trung Học đã đạt được mục đích mong muốn, thì 
chúng ta tạm gọi là đã chứng, hay đã đắc được quả vị 
Duyên Giác tức: Độc Nhãn Phật). 


LớpTrung Học : Có từ lớp 6 đến lớp 12. Lớp học 
này chúng ta dùng “Thiền Quán” các Căn:mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý, và “Quán” các Trần: sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp. Chúng ta “Quán” các đối tượng 
này rất tỷ mỉ qua đường lối “Thập Nhị Nhân Duyên” 
tức là “Quán” các đối tượng (từ A đến Z). cho dù là 
đặc “Duyên Giác”, nhưng vô tình chúng ta bị lọt vào 
cái Không Tiêu Cực! tức là cái “Hư Không”, cái 
“Rỗng- Không” chăng có cái gì cả! Thì hóa ra chúng 
ta bị nhận lầm cái “KhôngTiêu Cực” là “Niết Bàn”! 
Tại sao lại là Không Tiêu Cực? 


Thanh tịnh Liên —- Các Phương Tiện Tu Thiền từ Cạn đến Sâu 


-91- 


Xin thưa, khi chúng ta quán các Căn và các Trần 
từ nông tới sâu, tức là quán từ cái “Thô” cho tới cái 
“Vị Tế nhất”... và cứ quán như thế, với bất cứ 

đối tượng nào... cho nên chúng ta bị rất căng thắng! 
Bởi sự Quán thái quá, thì đương nhiên đi vào cái 
“Động” quá nhiều ...mà thiếu đi cái “Tịnh”! Thì 
làm sao thấy được “Tự Tính”? Và rồi cuối cùng 
chúng ta bị lọt vào Cái Không Ngơ! Như vậy là 
chúng ta đã đi ngược lại với “[ính Không Tích- 
Cực”! 

Vì nếu đã là Tính Không Tích Cực thật sự, là 
Chân Không thật sự, thì dĩ nhiên là Chân Không 
phải có Diệu Hữu! Có như thế mới được gọi là 
“Tính Không Tích Cực” là: Thân/Tâm Nhất Như 
(Thân/Tâm là Một). 


Cũng bởi lớp Trung Học này chấp “thật có” Căn 
Thân, và có Trần Cảnh! Nên đã cố công Tu theo 
Phương Tiện Thiền Quán (Duy Tâm Luận). 

để phân tích các Căn và các Trần đến cái Vi Tế 
nhất, miễn là làm sao để đạt cho được cái “Tĩnh 
Lặng” gọi là “Niết Bàn Diệu Tâm”! Nhưng tiếc 
thay, cái” Ý Thức” chính là cái “Tâm Nhị Biên”, 
cũng là cái “Nhất Niệm Vô Minh” luôn luôn lăng 
xăng ở trong phân biệt : Có/Không; lúc hoạt động, 
lúc lại ngừng...cứ loanh- quanh, luân-quân như thế! 
vô tình chúng ta vẫn bị “Nhất Niệm Vô Minh” lừa! 


Thanh tịnh Liên —- Các Phương Tiện Tu Thiền từ Cạn đến Sâu 


-92- 


Bới : Lúc thì nó ngừng... lúc thì nó lại hoạt động... 
nhưng thật ra: Khi nó ngừng nghỉ, chỉ là trong g1al 
đoạn: dù thời gian ngắn, hay thời gian dài, thì cũng 
vẫn chỉ là sự tạm ngưng nghỉ của “Nhất Niệm Vô- 
Minh”! , để rồi nó lại tung hoành là hoạt động 
lại...và cứ như thể không bao giờ ngừng... Sở dĩ mà 
chúng ta bị nó lừa, là tại: Có lúc nó ngưng nghỉ hơi 
lâu! Thời gian đó, đã làm chúng ta tưởng lầm, là 
mình đã chứng đạt được cái “Tịnh” rồi! Có nghĩa là 
“Cái Tạm Ngưng” hơi lâu của Nhất Niệm Vô Minh, 
làm chúng ta lầm là: “Niết Bàn Tịch Tĩnh”, chỉ vì 
chính chúng ta đang ở trong “Nhất Niệm Vô Minh”, 
tức là, đang ở trong tình trạng “Nhị Biên Tương Đối! 
cho nên chúng ta đã chấp nhận sự Nhị Biên đó: 

Ngưng với không Ngưng 

Có với Không 

Đắc với Không Đắc 

Sa Bà với Niết Bàn 


Thanh tịnh Liên —- Các Phương Tiện Tu Thiền từ Cạn đến Sâu 


-_-93- 


Tóm lại sự chứng đắc của cả hai lớp: Tiểu Học và 
Trung Học là “Thanh Văn Thừa” và 
“Duyên Giác Thừa” đều cùng chưa thấy được 
“Tự Tính”! Tức là, cả hai Phương Tiện này, đều 
chưa đạt được giải thoát trọn vẹn Sinh Tử Luân Hồi! 
bởi: 
-_ Lớp Tiểu Học chỉ chú trọng đến cái “Tịnh” và 
sợ cái “Động”! 
- Lớp Trung Học thì bị lọt vào cái “Động” quá 
nhiều và thiếu cái “Tịnh”! 


Cả hai Phương Tiện đều còn trong “Tâm Thức Nhị- 
Biên Tương Đối” tức “ Nhất Niệm Vô Minh”! 


Cho nên Động/Tịnh không đồng. 


Thanh tịnh Liên —- Các Phương Tiện Tu Thiền từ Cạn đến Sâu 


- 94 - 


Đại Học: Tu Thức số 7 (Ý Căn), Tu theo 
6 Ba La Mật đòi hỏi chúng ta phải tốt nghiệp 4 năm. 
(đây chỉ là giả dụ 4 năm cho dê hiệu thôi). 


MMq: đích phá tan “Vô Thủy Vô Minh” tức là phá 
trọn vẹn đi cái “Chấp Không” để cố đạt cho được 
cái Tuyệt Đối . 

Mục đích của đường lối Tu theo Ba La Mật quá 
tuyệt vời! Nhưng tiếc thay “Nhất Niệm Vô Minh” 
vẫn không chịu buông rời, mà trái lại vẫn giữ vai trò 
khống chế! Cho nên, không có cách nào phá cho 
được “Vô Thủy Vô Minh”! Tuy nhiên, vì đã vào 
được sào huyệt “Vô Thủy Vô Minh”, cho nên mới 
chứng đắc được quả vị Bồ Tát, nhưng sự chứng đắc 
ấy vẫn chưa tuyệt đối! Vì “Bồ Tát” ở vị trí Trung- 
Đạo thì còn ở trong tình trạng: 


Không Đúng/ Không Sai 
Không Đẹp/Không Xấu 
Không Giầu/Không Nghèo 
Không Sinh/Không Tử. 


Vì vậy mà “Bô Tát” vẫn còn vương vẫn với cái 
“Châp Không”! Vì các Ngài châp là: 


Trên trời, dưới đất, mười Phương, tám Hướng... tất 
cả chỉ có một “Phật Tính” tĩnh lặng vô hình tướng! 


Thanh tịnh Liên —- Các Phương Tiện Tu Thiền từ Cạn đến Sâu 


- 95- 


Lp Đại Học Tu Thức Số 7 (Ý Căn): không chấp 
nhận đường lối Thiền Chỉ (Duy Vật Luận) cũng như 
đường lỗi “Duy Tâm Luận”, vì cả hai đều bị bế tắc 
bởi Động/Tịnh không đồng! Cho nên, lớp Đại Học 
mới “Tu theo Ý Căn” là chọn đường lỗi Chỉ/Quán 
đồng Tu. 


Chúng ta dùng phương tiện Chỉ /Quán đồng Tu, tức 
là Động/Tịnh đồng nhất : (khi “Quán” thái quá, 
căng thắng quá! thì về “Thiền Chỉ”. Khi “Thiền 
Chỉ” mà Tĩnh lặng quá! thì lại trở về “Thiền 
Quán” đề được thăng bằng Thân/Tâm). 

- Có nghĩa là, khi chúng ta “Thiền Quán” với bất cứ 
đối tượng nào, theo “12 Nhân Duyên” mà Tâm bị 
“Động” quá! bởi sự phân tích nhiều, thì trở về 
“Thiền Chỉ” cho bớt bị căng thắng. 

- Còn về “Thiền Chỉ” khi chúng ta Thiền đến độ gần 
như là Tĩnh lặng tuyệt đối, gần như vô tri, vô giác, 
thì lại trở về Thiền Quán để Động/Tịnh được cân 
bằng . 

Khi Phương Tiện Chỉ/Quán đồng Tu đạt được 

mục đích, chúng ta chứng đắc được quả vị 

“Bồ Tát Thập Địa”! Thì coi như chúng ta đã 

tốt nghiệp Đại Học bốn (4) năm. Và sự Chứng Ngộ 
của Chỉ/Quán đồng Tu, là chúng ta đã nhận ra: 


Thanh tịnh Liên —- Các Phương Tiện Tu Thiền từ Cạn đến Sâu 


- 96- 


Thân là Tâm 


Tâm Là Thân Động là Tịnh 
Thân/Tâm đồng >4 Tịnh là Động 

nhất Động/Tịnh nhất như 
Thân/Tâm nhất như 


Sâu hơn nữa, chúng ta còn trực nhận ra: 
“ Van Pháp đều Bình Đẳng y như nhau” 


Tại đây, xin được nhắc lại, như đã nói ở trên là mặc 
dầu chúng ta đã đắc được quả vị “Bồ Tát”, nhưng 
chưa phải là tuyệt đối! Vì vẫn còn bị ảnh hưởng của 
“Nhất Niệm Vô Minh”! Cho nên không thể nào đạt 
được mục đích mong muốn là phá tan được 

Vô Thủy Vô Minh! Bởi nếu không phá tan được 
“Vô Thủy Vô Minh”, thì không thê nào phá được cái 
“Chấp Không”! Là nguyên do làm chúng ta vẫn còn 
ở trong tình trạng “Nhị Biên Tương Đối”, dính mắc 
rất nhiều với cái “Chấp Không” là thế! Và rồi nhiều 
khi chúng ta lại trở nên nhằm lẫn! Lúc thì sáng, lúc 
lại tối hù... vì “Nhất Niệm Vô Minh” còn điều động 
Nhị Biên Tương Đối Có/Không: 


Không Sang/Không Hèn 

Không Giỏi/Không Dốt 

Không Có/Không Không 

Không Sống/Không Chết _ 
Thanh tịnh Liên —- Các Phương Tiện Tu Thiên từ Cạn đên Sâu 


- 97 - 


Đại Học “Tu Thức số 8”: Tu Theo 

Niêm Hoa Vi Tiếu của Đức Phật: 

“Trực Chỉ Chân Tâm, Kiến Tính Giải Thoát 
Sinh/Tử”. Tức là Trực Chỉ “Phật Tính” cũng là: 
Pháp Môn “Tổ Sư Thiền”: 


Phương Tiện là: 

Tham Thoại Đầu hay Tham Công Án 

(Khi Lớp Đai Học này đạt được mục đích mong 
muốn, thì chúng ta ở vị thế tuyệt đối: 

“Vô Tu/ Vô Chứng, Phi Vật/Phi Tâm”, 

(không Tu/không Chứng; không Vật/không Tâm); 
Chân Như, Phật Tính, Vạn Đức Viên Thành. 


Đại Học, Tu Thức số 8 nảy đòi hỏi chúng ta phải tốt 
nghiệp từ 5 năm đến 12 năm... và còn tùy theo năng 
lực nhanh/chậm, có thê tôi đa là 20 năm nỗ lực 

Tu Hành, thì Viên Mãn được: 


Một là Tất Cả 
Tất Cả là Một 


Chú Ý: 
(Tất cả những danh từ: Tiểu Học, Trung 
Học, Đại Học: Š năm ...20 năm, chỉ là 
giả dụ cho đễ hiểu). 


Thanh tịnh Liên —- Các Phương Tiện Tu Thiền từ Cạn đến Sâu 


-98- 


'Tin lên một bước, là: Siêu Việt cả Một lẫn Nhiều! 
Tức là vượt ra ngoài số lượng “ít/ Nhiều”. Tu tới 
được giai đoạn này, thì tự động toàn thể các “Thức”: 
Từ Tiên Ngũ Thức, Thức Số 6, Thức Số 7 và 

Thức Số 8, đều tự động chuyền thành “Trí Tuệ” và 
thể hiện ngay “Thật Tướng Bát Nhã” nơi 
Thân/Tâm chúng ta! Đó là quả vị “Phật”: 


Chính Đắng Chính Giác 


Sở đĩ chúng ta tới được vị thế 

“Thật Tướng Bát Nhã, là vì chúng ta dùng Phương- 
Tiện “Tham Thiền" với câu “ Thoại Đầu” hay câu 
“Công Án” làm Công Phu thật Miễn Mật! với mục 
đích là siêu việt: 

“ Nhất Niệm Vô Minh, Nhị Biên Tương Đối”, 

cũng như siêu việt cả “Vô Thủy Vô Minh” đề: 


Vượt ra ngoài Chấp Có/Chấp Không, 
Vượt ra ngoài Toàn thê Số Lượng, 

Vượt ra ngoài mọi Danh Từ, Lời Nói 
Cùng với mọi Lý Luận, Tranh Cãi 

Vượt ra ngoài cả Thời Gian, Không Gian. 


Thanh tịnh Liên —- Các Phương Tiện Tu Thiền từ Cạn đến Sâu 


-99- 


Xau đây, chúng ta tạm dùng thí dụ để làm rõ nghĩa 
hơn về câu: 

Một là Tất Cả 

Tât Cả là Một 
Chúng ta tạm ví “Một” là người mẹ (khi đã Giác- 
Ngộ) thì tự động Tât Cả toàn thê vũ trụ vạn vật đều 
là con...Cho nên: 
Người Mẹ: 


1. Quán xuyên hết tất Cả SỰ: Thấy, Nghe, Hay, Biết... 
đông thời, điêu khiên mọi sự hữu dụng từ Thô tới Tê 
của các Căn, các Trân, và các Thức cũng như của 
Thât Đại. 

2. Người Mẹ tự động là: 

[am Thân, Tứ Trí, Ngũ Nhãn, Lục Thông” 
Tam Thân là: 
háp Thân Phật 
Báu Thân Phật 
Thiên Bách, 
Ức Hóa Thân Phật 


Cũng chnhlà “Tam Bảo 


Phật Pháp Tăng 
Trí Đức Hạnh 


Thanh tịnh Liên —- Các Phương Tiện Tu Thiền từ Cạn đến Sâu 


- 100 - 


Tứ Trí là: 


Thành Sở Tác Trí (Trí Tuệ của bậcTiểu Học 
khi đắc Đạo) 
Vô Phân Biệt Trí (Trí Tuệ của bậc Trung Học 
khi đắc Đạo) 
Bình Đăng Tính Trí (Trí Tuệ của bậc Đại Học 
4 năm khi đắc Đạo) 
Đại Viên Cảnh Trí (Trí Tuệ của bậc Đại Học 
từ 5 cho đến 20 khi đắc Đạo) 


Ngũ Nhãn là: 


- _ Nhục Nhãn: Con mắt của Hành Giả, khi còn 

vô minh, chúng ta tạm ví, là con mắt của người 
thường không tu hành øì cả. 

- _ Thiên Nhấn: Con mắt của Hành Giả, khi đã hé mở 
sự Giác Ngộ ở mức độ nảo đó, còn rất giới hạn! 
chúng ta tạm ví là con mắt của người đã tốt nghiệp ở 
bậc Tiểu Học. 

- _ Huệ Nhãn: Con mắt của Hành Giả đã ra khỏi: 
“Nhị Biên tương đối”, tức là đã ra khói “Sinh Tử 
luân hồi”. chúng ta tạm ví, là con mắt của người đã 
tốt nghiệp ở bậcTrung Học. 


Thanh tịnh Liên —- Các Phương Tiện Tu Thiền từ Cạn đến Sâu 


sử 0s 


- _ Pháp Nhãn: Con mắt của Hành Giả, khi đã 
nhận biết mình là ai, và vũ trụ vạn vật là cái gì? 
chúng ta tạm ví, là con mắt của người đã tốt nghiệp 
ở bậc Đại Học 4 năm; cho nên họ đã biết rất rõ vũ 
trụ vạn vật và chính họ đều bình đăng y như nhau. 


- _ Phật Nhãn: Con mắt của Hành Giả đã mở trọn 
vẹn, đã nhận biêt chính mình và toàn thê vũ trụ đêu 
trong nghĩa: 


Một là Tất Cả 
Tất Cả là Một 


Tại đây, chúng ta tạm ví, con mắt của người đã 

tốt nghiệp ở bậc Đại Học từ 5 năm cho đến 20 
năm: người tốt nghiệp ấy, đã biết rõ chính mình ôm 
trọn vũ trụ vạn vật, và ngược lại vũ trụ vạn vật cũng 
trọn vẹn là người ấy. 


Con mắt của Hành Giả, sau khi đã Giác Ngộ viên 
mãn, thì ở trong cảnh giới: không có ta, không có 
người; không có chúng sinh; không có sinh tử; 
không có phiền não; không có khổ đau; không 

có chứng: không có đắc; không có Phật; không có 
chúng sinh; không có danh từ; không có lời nói; 
không có Không Gian; không có Thời Gian... 

Vì Hành Giả đã không còn một mảy may gì của 
Bản Ngã thường tình nữa, mà tự động là, Hành Giả 
đã vượt ra ngoài tất cả những gì mới kể. 


Thanh tịnh Liên — Các Phương Tiện Tu Thiền từ Cạn đến Sâu 


- 102 - 


“Trong cảnh giới này, trong trạng thái này, trong vị 
thế này... toàn thể Thân/Tâm vũ trụ vạn vật đều tự 
động thể hiện 

'““Thật Tướng Bát Nhã” chính là 

“Chân Không Diệu Hữu”! chứ không phải là 

“Cái Không Tiêu Cực”, tức là “Cái Không rông” 
chẳng có cái gì cả! Nếu như chúng ta cứ hiểu lầm 
như thế, thì lại phiền não vô cùng! Và tự động chúng 
ta đi ngược lại với y chỉ “Bát Nhã Tính”: 


Sắc bất dị Không 
Không bât dị Sắc 
Tức là: \ Sắc đã chính là Không 
Không đã chính là Sắc 
Xin tạm được lý giải về Sắc/Không như sau: 


-_ “Không” ở đây là Không Tích Cực: 
- - chính là “Thực Thê, chính là “Bản Thê”, 
- - chính là “Chân Không” tạm gọi là “Một”. 


Thanh tịnh Liên —- Các Phương Tiện Tu Thiền từ Cạn đến Sâu 


- 108 - 


“Sắc” ở đây là “Diệu Hữu”, là Thân/Tâm hiện 
hữu của muôn loài chúng sinh, đều vừa “vô- 
hình”... vừa “hữu hình”... vừa “hữu tướng”... vừa 
“vô tướng”. và toàn thể vũ trụ vạn vật... ở ngay 
trước mắt chúng ta, cũng đều đồng nghĩa như vậy, 


là: vừa “vô hình”, vừa “hữu hình”... Đó, tạm gọi 
là “Tât Cả”. 


Sắc => là Diệu Hữu 


# là Chân Không 
Không ® ^ I› Bạn Thẻ 


Vô Hình là Chân Không Vô Tướng là Chân Không 
Hữu Hình là Diệu Hữu Hữu Tướng là Diệu Hữu 


Thanh tịnh Liên — Các Phương Tiện Tu Thiền từ Cạn đến Sâu 


- 104 - 


Lặc Thông là: 


Sáu Căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) của Hành Giả 
sau khi đã ngộ viên mãn, thì tự động “ó6 Căn” là 

“6 Tính” vi diệu, nhiệm mâu: Tính Thấy, Tính Nghe, 
Tính Ngửi, Tính Nếm VỊ, Tính Chạm Xúc, 

Tính Nhận Biết. 


6 Tính này, dung thông với nhau vì “ó6 Căn” đã hoàn 
nguyên trở về nguyên thủy “Tính Không”, 
Chân Không ( Phật Tính) cho nên: 

Một là Sáu 

Sáu là Một 
Vì vậy mà Căn nọ có thể dùng thế cho Căn kia, và 
Căn kia có thê dùng thê cho Căn này là vậy. 
Cũng như thế “Tính Không”, tức “Bản Thể”, t 


“Thực Thể” được tạm gọi là “Một”, như vừa nói ở 
trên. Chúng ta tạm gọi “Một” là Người Mẹ. 


Cũng đồng nghĩa là: “Tính Không Vô Tướng” điều 
khiển trọn vẹn cả “Vô Tướng” lẫn “Hữu Tướng” của 
'““Phân/Tâm và vũ trụ vạn vật”. 


Còn gọi là “Tính Không Vô Tướng” điều khiến cả: 
“Vô Hình lẫn Hữu Hình”. Chính là nghĩa của: 


Một là Tất Cả/Tất Cả là Một 


Thanh tịnh Liên — Các Phương Tiện Tu Thiền từ Cạn đến Sâu 


- 105- 


Người Mẹ này luôn luôn điều khiến toàn thể vũ 
trụ vạn vật, đó cũng chính là: 


“Tính Không Vô Tướng” điều khiến vạn Pháp! 


Và rôi cũng là nghĩa “Siêu Việt”: 


Một/Tất cả 

Sắc/Không 

Tính / Tướng 

Siêu ViỆ <4 Thân/Tâm 

Hữu Hình/Vô Hình 

Hữu Tướng/Vô Tướng 
Sự vi diệu nhiệm mâu của Tính Không là như thế, 
nên chúng ta mới tạm gọi là: “Bát Nhã Tính”, 
“Phật Tính”, vượt mọi lý luận, vượt mọi văn tự, 
lời nói, vượt cả không gian lẫn thời gian là như 
vậy! Nhưng xin đừng quên rằng: 
Chân Không, Tính Không là phải có Diệu Hữu 
mới có thê nói đến chữ “Vượt” này! Còn 
“Cái Không Tiêu Cực Rỗng Không”, chẳng có một 
cái gì cả, thì đó chỉ là “Cái Không” của đoạn diệt! 
“Cái Không” của Địa Ngục! 


Thanh tịnh Liên —- Nhân Quả thưởng phạt tuyệt đối công minh và bình đẳng 


- 106 - 


Nhân Quả thưởng phạt 


tuyệt đối công mỉnh và bình đẳng 


“Trong chúng ta không có một ai mà không hay nghĩ 
ngợi, nói năng thầm thì lung tung trong đầu óc suốt 
cả ngày đêm! Sự suy nghĩ miên man thầm thì ấy 
chính là cái Vọng Tâm Thức! Vọng Thức này, như 
con ngựa bất kham, nên khó mà điều khiến và ổn 
định được nó! Cho nên, chúng ta cũng chăng khác gì 
những người điên, vì người điên thì la hét ra tiếng, 
còn chúng ta thì không nói ra thành tiếng, mà cứ nói 
thầm, nói thì trong đầu. 


Như vậy là người điên thì điên nổi, còn chúng ta thì 
điên chìm. Người điên thì điên cả hữu tướng lẫn 

vô tướng (tức điên cả Thân lẫn Tâm), còn chúng ta 
thì điên về Tâm nhiều hơn. 

Có nghĩa là, người điên luôn luôn thể hiện sự điên 
cuông của mình qua cả Thân lẫn Tâm hiện hữu của 
họ; chúng ta cũng thể hiện sự điên cuồng của mình 
qua cả cái Thân/Tâm này, nhưng khi nổi, khi chìm; 
khi vô tướng, khi hữu tướng, tức khi ngầm, khi bùng 
nỗ qua Thân, Khẩu, Ý. 


s07 


Vâng, sự điên dại của chúng ta được minh chứng 
rõ ràng trong những lúc bị va chạm với mọi đối 
tượng thực tế trước mắt... thì tùy duyên thiện hay 
duyên ác mà lúc đó, cái “vọng ý tưởng” miên man 
được địp phơi bày, để thực hành theo với ý nghĩ si 
mê của nó! Khiến chúng ta nói năng mê sảng, hành 
động điên dại, để tạo mãi vòng Nghiệp Báo của 
Nhân Quả Thiện/Ác; do đó mới có Sinh Tử, Luân- 
Hồi. 

Bởi cái Vọng Tưởng điên rồ, từ vô thủy của chúng 
ta tự tạo là cái “Vọng Nhân”, để mà có “Vọng- 
Nghiệp” là “Quả Thiện hay Quả Ác hiện tại” cho 
chính mình, trong từng kiếp. Sự chứng minh về 
Nhân Quả được thể hiện trong đời sống hiện tại của 
chúng ta, qua sức khỏe, bệnh hoạn, hay lành mạnh; 
thân thể đẹp đẽ hay xấu xí; tính tình hiền lành hay 
ác độc; trí tuệ thông minh hay ngu đần; và cuộc 
sông trong cảnh giầu sang hay nghèo hèn... 

Đó chính là sự thưởng phạt của Nhân Quả 
Thiện/Ác, tuyệt đối công minh và bình đăng cho 
từng Nghiệp riêng của từng người; và đồng thời 
cho cả Nghiệp chung là những liên hệ không thể 
tránh như: Về mọi ân nghĩa, hay oán thù của sự vay 
trả, trả vay với muôn loài muôn vật, muôn người 
trong bao kiếp... 

Vì thế mà, ngày nay mới có những cảnh huống hiện 
tiền, là chúng ta đang đóng những vai trò: vợ hay 
chồng, con hay cháu, bạn hay thù, kẻ oán hay người 
ân...của nhau, để mà cùng nhau sinh hoạt trong 
mọi môi trường, mọi hoàn cảnh, mọi địa thế.. 
Thanh tịnh Liên — Nhân Quả thưởng phạt tuyệt đôi công minh và bình đăng 


- 108- 


Tất cả là do “Nhân gieo thì Quả hái”, tức là mọi sự 
đã được an bài trong cuộc đời của chúng tal 

Mà Nhân thì cũng vẫn tự chúng ta gieo, và Quả thì 
cũng vẫn chính chúng ta hái. Tức là tự mình cột, thì 
cũng lại tự mình phải tìm cách mà cởi ra! Chứ không 
ai có thể giúp mình được. Khi đã hiểu, thì chúng ta 
chăng nên than trời, trách đất làm gì! Hoặc đi cầu, đi 
xin, đi van, đi lạy, với những ai có thần quyền, để họ 
ban cho mình: Cái may mắn, cái tài lộc, cái sức khỏe, 
cái hạnh phúc, cái không bệnh tật, hoạn nạn và cái 
không chết chóc... Vì chính những vị có thần quyền 
đó, cũng vẫn đang trong cảnh nghẻo nàn, hoạn nạn, 
vẫn đang bị đau đớn bởi tật bệnh, và cũng đang sợ 
hãi đợi chờ sự chết chóc, không thể tránh y như 
chúng ta vậy! 

Muốn ra ngoài sự điên rồ, gây bao phiền não, và 
Nhân Quả Thiện/Ác, Sinh/Tử ấy, thì chỉ có một cách 
duy nhất là làm sao phải điều phục được cái cội gốc 
của “Vọng Tâm Thức sĩ mê” của chúng ta thì mới 
thành công. 


Thanh tịnh Liên —- Nhân Quả thưởng phạt tuyệt đôi công minh và bình đẳng 


- 109 - 


Tù hay Không Tù 


Cực Lạc hay địa ngục, vẫn chính tôi 
Tôi tạo Cực Lạc ngay ở đầu môi 

Tôi biến địa ngục, tràn đầy nước mắt 
Mọi cảnh, mọi vật, tôi làm thương ôi! 


Giỏi, dốt, siêng, lười, cũng vẫn một tôi 
Việc đời, việc đạo, dù nghỉ, dù chơi 
Việc dở dang, hay cuộc đời ngang trái 
Vẫn là tôi quyết định, nổi hay trôi 


Đừng đồ tại số, tại kiếp đơn côi 
Đừng đồ tại mạng, ta phải có đôi! 
Đừng dị đoan, vô minh, chấp trước 
Đừng trách trời, trách đất lôi thôi! 


Đừng liều lĩnh, buông cuộc đời phai phôi 
Đừng dồn dập, theo làn sóng biển khơi 
Sáng hay tối đều do mình muốn thế 

Tự Tù thôi, vì mình thích chơi vơi! 


Thanh tịnh Liên — Nhân Quả thưởng phạt tuyệt đôi công minh và bình đẳng 


s#IlØ2 


Dại khờ chị vào Ttù, khi không tội? 
Can đảm lên, thoát khỏi chảo dầu sôi 
Ôi cuộc đời phức tạp, khắp nơi nơi! 
Sáng suốt nhé, để đừng Tù với tội 


Dù lỗi nào, thì vẫn chính tại tôi 

Bởi tôi muốn, nên tôi liều bước tới 

Biết cõi đời là gian truân sóng gió 
Ngừng hay đi, cũng vẫn chính mình thôi 


Biết cuộc đời, là ảo ảnh, trò chơi 
Đừng tranh chấp, chiến đấu đồ mồ hôi 
Đừng bắt bỏ, vì chỉ là huyền hóa 
Đừng sĩ mê, đề vũ trụ kéo lôi! 

Thôi đừng hận, ngừng trách tôi tại tôi 
Kiếm Chân Thực, để ra ngoài giả dối 


Dùng huyễn hóa, chuyên hào quang sáng chói 
Hết dật dờ, đau khô với lăn trôi! 


Thanh tịnh Liên — Phật Đản Sinh 


s11 


Phật Đán Sinh 


Đức Phật dậy: 

“Phật Pháp không hề rời Thế Gian Pháp” 
Vậy phải chăng, Phật vẫn hiện hữu nơi đáy, 
Pháp vân hiện hữu nơi đây từng giây, từng phái, 
tưng Sát Na với chúng ta? 


Đã là Phật, đã là Pháp, thì đương nhiên đêu Bắt- 
Sinh, Bất Diệt... đêu (Vô Thỉ Vô Sinh)! Do vậy mà 
Phật Pháp không có cái bắt đầu, nên cũng không 
có cái cuối cùng. 


Đức Phật dậy: 


“Phật Pháp chăng có Không Gian, nên không có 

chô đê đên với đi, và Phật Pháp cũng chăng có 

Thời Gian, nên không có đoạn với diệt” 

Vậy phải chăng Phật Pháp là trường tôn, là 
thường hàng, là bắt sinh, bắt điệt? 


Đức Phật dậy: 


Toàn thê chúng sinh, muôn loài, muôn vật đêu có 
“Phật Tính” 
Vậy phải chăng Phật Pháp với chúng ta vân chỉ 
là Một? 
Thanh tịnh Liên - Phật Đản Sinh 


Th 


Đức Phật còn dậy: 


Một câu Kinh rất Trực Chỉ, rất thực tế để khai ngộ, 
khiên chúng ta phải suy tư và không khỏi bảng 
hoàng. Câu Kinh ây như sau đây: 


“Phật Pháp Xuất Thế, mà vẫn Nhập Thế”! 


Câu Kinh như vậy, thì đương nhiên là chúng ta phải 
Sửng sôt, cũng giông như là Lục Tô đã Sửng Sôt sau 
khi Giác Ngộ! Ngài đã thôt lên: 


Đâu ngờ Vạn Pháp chắng lìa Tự Tính” 


Câu Kinh này, nghĩa cũng y hệt câu Kinh Đức Phật 
đã dậy: 


“Phật Pháp không rời Thế Gian Pháp” 
Câu Kinh Đức Phật dậy ở trên: 
“Tự Tính Xuất Thế, mà vẫn Nhập Thế” 


` Câu: “Tự Tính Xuất Thế” là nghĩa ra sao? 
Tự Tính Xuất Thế: Thì đương nhiên rồi. 


* Còn câu Kinh: “Mà vẫn Nhập Thế” thì sao? 


Câu Kinh này, nghĩa cũng y hệt như câu Kinh 
Đức Phật đã dậy: 


“Phật Pháp không rời Thê Gian Pháp”, 
Thanh tịnh Liên - Phật Đản Sinh 


-113- 


Vậy với câu “Mà vẫn Nhập Thế”, còn có nghĩa là: 


Toàn thể: Muôn loài, muôn vật và cả vũ trụ... kế cả 
chúng ta, đêu là “Pháp”... và đêu đang hiện hữu tại 
đây! là nơi chúng ta đang hiện sông. Tât cả đêu săn 
có Phật Tính! Như vậy, là trước mắt chúng ta: 
“Phật và Pháp đêu vừa Xuất Thể 


z 
2» 


mà vân Nhập Thê 
Tự Tính : : 
Phật Tính Đêu Nhập Thê 
Vạn Pháp 


Vậy phải chăng?Bắt cứ là ai mà thậm thâm được 
những lời Phát dậy,đề chợt nhận ra chính mình vừa 
là “Phật, lại vừa là Pháp”, thì đêu là: 

“Phật Đán Sinh ” 


Vậy phải chăng?Bắt cứ là ai mà thậm thâm được 
những lời Phát dậy,đề chợt nhận ra 
“Chán Lý siêu việt ấy, ” thì đêu là : 

“Phật Pháp Bất Sinh/Bất Diệt ”. 


Xímm nhân mạnh: Tát cả những gì có trong vũ trụ 
⁄ 1” 


này, đêu được gọi là “Vạn Pháp ”. Do vậy mà: 


Phật là Pháp 


Thanh tịnh Liên — Phật Đản Sinh 


5714 


Sau đây là những câu “Kệ” đê tri ân, và noi gương vị 
'““Thây” của Trời, Người và cũng là vị “Cha lành” 
chung của bôn loài chúng sinh: 

Thanh tịnh Liên — Phật Đản Sinh 


Ca Khúc Tri Ân 

Phật Đản Sỉnh 
Phật Đản Sỉnh là ngày tri ân Đức Từ Phụ 
Thây của Trời, Người, và của toàn thể chúng sinh 
Trí Tuệ, Từ BI Ngài cứu vớt mọi sinh linh 
Sao cho Đản Sỉnh ngay chính tại thân tâm mình 
Là g1ã từ, g1ã từ mọi sinh tử điêu linh... 
Mê mờ buông trọn, là Đản Sỉnh ta tỏa sáng 
Đản Sỉnh ta tỏa sáng, cùng vũ trụ một Tính Minh 


Vũ Trụ chung một Tính Minh, 
chúng sinh là Phật Đản 


-115- 


Phân II 
Lý Giải về 
Như Lai Tạng 
dựa theo Lăng Nghiêm Kinh 


NHƯ LAI TẠNG 


- 116- 


s75 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


PHƯƠNG TIỆN TRỰC CHÍ 
HỮU HIỆU NHÁT 
“ĐÊ THOÁT KHỎI SINH TỬ LUÂN HỎI” 


NHƯ LAI TẠNG 
TRONG LẮNG NGHIÊM KINH 


Ngoài Bát Nhã Tâm Kinh còn “Như Lai Tạng” 
trong Lăng Nghiêm Kinh cũng là Đường Lối 
“Trực Chỉ” hữu hiệu nhất dậy về Thân/Tâm chúng 
ta từ ngoài vào trong... để thoát ra khỏi “Sinh Tử 


xã 18- 


Luân Hồi”! Do đó, những ai muốn ra khỏi “Thân 
Trung Âm” mãi mãi, thì phải hiểu nguyên nhân tại 
sao “Thân/Tâm” mình bị vô minh? Để rồi cứ lòng 
vòng mãi trong Sáu Nẻo! thì: thưa quí vị, không có 
gì “Trực Chỉ” hơn là chúng ta phải ôn lại thật kỹ 
lưỡng, thật chi tiết về chính Thân/ Tâm mình, qua 
“Như Lai Tạng” trong Kinh Lăng Nghiêm. Đặc 
biệt là phần “Diễn Tiến Vô Minh” của “Ngũ Âm”, 
đã khiến cho chúng ta bị hoàn toàn vô- minh để rồi 


?2{ 


tự động có “Thân Trung Âm”! 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Thực ra, có Ngữ Âm là do chính chúng ta tự tạo ra, 
để rồi lại cũng vẫn chính chúng ta tự phải làm sao để 
mà thoát khỏi “Thân Trung Âm” ấy! Thì chỉ có một 
con đường duy nhất là phải Tu Học thật rốt ráo để 
thấu hiểu thật tuyệt đối qua “Bát Nhã Tâm Kinh” 
và “Lăng Nghiêm Kinh”, là Kinh “Trực Chỉ”, dậy 
về Thân/Tâm của chúng ta, từ khi còn Vô Minh cho 
đến khi “Giác Ngộ”, là sẽ giải thoát khỏi sinh tử. 

Vì lý do đó, mà “Như Lai Tạng” lại một lần nữa 
được Lý Giải chỉ tiết hơn, rõ ràng hơn, về phần 


-119- 


“Ngũ Âm” là phần dậy thắng ngay về Thân/Tâm 
của chúng ta, khi chúng ta còn Vô Minh thì: 

Vai trò Ngũ Âm, trong chúng ta diễn tiễn vô cùng 
phức tạp và khó hiểu! Nhất là về chỉ tiết của 

“Tiền Ngũ Thức” thì lại càng khó hiểu hơn.. 

Do vậy, chúng tôi cố găng, Lý Giải thêm những diễn 
tiến Vô Minh của toàn thê “Ngũ Âm”... và nhất là 
diễn tiến chỉ tiết của “Tiền Ngũ Thức” do đâu 

mà có. 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Đá: với con mắt Tâm Phật, Bồ Tát, và những ai đã 
mở con mắt Tâm, thì quả là y như Đức Phật đã nói 
trong Kinh Lăng Nghiêm, Ngài tóm thu tất cả “Tứ 
Khoa Thất Đại”: “Ngũ Uấn, Lục Nhập, Thập Nhị 
Xứ, Thập Bát Giới” và “Thất Đại” về Như Lai Tạng! 
là vì muôn cảnh, muôn vật, muôn sự...nó vốn dĩ như 
thế, không xưa, không nay, không mới, không cũ, 
không sinh, không tử, không Phật, không chúng 
sinh... 


Còn đối với con mắt Vô Minh của chúng sinh thì 
thây ngược lại, rôi đem “Tâm Nhị Biên” của mình đê 
mà phân tích: Cảnh hóa hiện Cực Lạc hiện hữu... do 


- 120 - 


Tính Không! Cũng là cảnh của Pháp Giới Tính 
trùng trùng duyên khởi ra muôn cảnh vật huyền hóa 
đó. 
Theo Lăng Nghiêm Kinh thì những cảnh vật huyển 
hóa ấy chỉ dường như có, mà không phải thật có... 
dường như không mà không phải thật không... thì 
không nguyên nhân gì... không lý do gì... đột nhiên 
chúng ta tự khởi lên một “Niệm Bắt Giác”! Là cái 
“Kiến, Văn, Giác, Tri” tức là: cái Thấy, cái Nghe, 
cái Hay Biết... Đó chính là cái Vọng Giác, là cái 
Vọng Tâm. Rồi từ cái Vọng Giác, cái Vọng Tâm, 
tức cái Kiến, Văn, Giác, Tri này... lại khởi lên một 
Niệm nữa ...tức là cái Nhất Niệm Vô Minh của 
chúng ta! 

Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


No cũng chính là cái: “Vọng Niệm Nhị Biên 
Phân Biệt” luôn đối đãi: Chấp thật, chấp giả, chấp 
Có, chấp Không... Sự việc này, đã khiến chúng ta 


22 


chấp muôn cảnh, muôn vật hiện hữu là “Có Thật”! 


Tất cả mọi phiền não của chúng ta, đều là do cái 
điên đảo của Nhất NiệmVô Minh đã đem: 

Trí Tuệ Bát Nhã chuyền thành toàn Thức Vô- 
Minh, đó là nguyên do, sinh ra: “Tám mươi bốn 
ngàn phiên não, trần lao” như Kinh Phật dậy. 


s22 


Như vậy là muôn điều đều do Nhất Niệm Vô Minh 
hóa thân! Mà gốc của Nhất Niệm Vô Minh là 
“Vọng Giác”, là “Vọng Tâm”, hay rõ hơn nữa là cái 
“Kiến Văn Giác Tri”, không ngoài “Thân/Tâm 

Vô Minh” của chúng ta! Vì vậy mà: 


v_ Khi chúng ta thấy:--- hay là nghe--- hay là 
biết: - -thì tất cả chilà Vọng Biết! 
_ Còn khi chúng ta không thấy: -- không nghe--- 
không biết- --thì tất cả đều là cái Vô Ký, tức 
Vô Thủy Vô Minh! 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


993. &c 


Ai ai cũng thắc mắc “cái Vọng Tâm”, “cái Vọng- 
Tưởng” này ở đâu ra? Và Nhât Niệm Vô Minh từ 
đâu đên? 


Xin thưa răng, trong Kinh Lăng Nghiêm, 

Đức Phật giảng rất rõ: 

Đã gọi là “Vọng” thì đều là “Giả”, đều là không có 
Thật; Đã gọi là “Mơ” thì làm gì có nguyên nhân! 
Như câu chuyện Diễn Nhã Đạt Đa: một hôm soi 
gương... chợt hoảng hốt! Thấy mình không có cái 


- 122- 


Đâu cho nên anh đã nôi khích động... đên nỗi anh 
đã hóa điên! Và chạy quanh mãi đê đi tìm xem aI 
đã lây mât “cái Đầu” của anh? 


Cũng có một Giả Thuyết khác, lại nói rằng: Diễn- 
Nhã Đạt Đa, khi anh nhìn vào trong gương thì thấy 
có Lông Mày và Con Mắt... nhưng tại sao? 

Con Mắt của anh, thì nhìn thấy được tất cả mọi 
vật? Còn Lông Mày của anh, thì tại sao? Nó lại 
chăng nhìn thấy cái gì cả! Cho nên anh đã nổi cơn 
điện! và giận trách cái Lông Mày của anh, là 
giống yêu quái! Rồi anh bỏ chạy! 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Chúng ta đều sông trong Mơ, mê muội bởi cái 
Vọng Giác và Niệm Nhị Biên Phân Biệt! Cho nên 
“Trước Cảnh sinh Tâm”! Thay vì chúng ta là 
“Phật”, là cái vượt ra ngoài “có/không, thật/giả, 
biết/không biết”... thì chúng ta tự lật ngược lại: 
“Phật thành Chúng Sinh”, 

“Cõi Cực Lạc thành Cõi Sa Bà” 


siớis 


Cái Vô Thủy Vô Minh của Thân/Tâm, Thế Giới, 
cũng chính là nguồn gốc của Sinh Tử! Để tự động 
“Vô Thủy Vô Minh” là Thể, còn “Nhất Niệm Vô- 
Minh” là Dụng. 


Xin nhắn mạnh và nhắc lại ở trên là: Khi chúng ta 
biết cái này... biết cái kia... thì chỉ là “cái Biết của 
Vọng Giác, của Vọng Biết”! 

Còn ngược lại, khi chúng ta không biết, thì nó là cái 
Vô Ký, tức “Vô Thủy Vô Minh"! 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Với Nhất Niệm Vô Minh suốt đời này qua đời khác 
như vậy, chúng ta là người đang Mơ! Sống trong 
cảnh mơ! Cho nên mọi tìm hiểu, mọi phân tích, mọi 
phát minh gì... gì... chăng nữa thì cũng vẫn là mơ! 
Cho dù là Giấc Mơ ngắn, hay giấc mơ dài, thì kết 
quả nảo cũng chỉ là “con số không”! Vì, khi đã là 
mơ thì không phải là thật! Cứ như thế... với “Nhất 
Niệm 

Vô Minh” nó thêu dệt mọi “vọng tưởng phiền não”! 
Cái Ý Niệm kiên cố này luôn luôn chấp Thật có Ta, 
chấp thật có Người, chấp thật có Nghiệp Thiện, có 


¬1241- 


Nghiệp Ác, có Sinh Mạng với số lượng thời gian, 
không gian! Và rồi đi đến kết quả là: Chúng ta đã 

tự tạo, tự chiêu cảm nên Vòng Sinh Tử Luân Hồi 
không bao giờ chấm dứt. 

Để tỉnh Mộng, chúng ta cần phải Giác Ngộ thì mới 
ra khỏi “Cơn mộng mơ quái ác sinh tử” ấy! Mà khi 
muốn tỉnh mộng, thì chúng ta cũng phải có phương- 
pháp, nhưng chăng có phương pháp nào hữu hiệu và 
thực tế bằng cách nương vào một “Phương Pháp 
Thực Tiễn” nhất của Đức Phật, là học hỏi về chính 
Thân/Tâm mình để tỉnh ngộ chính mình. 


Vì khi đã hiểu rốt ráo về “Mình”, đã rõ biết 
“Mình là ai?” Thì cũng sẽ rõ biệt vũ trụ, vạn vật 
là gì! Và mục đích cũng tự động được hoàn tât. 


Thanh tịnh Liên -bài Khai Thị 


Nếu chúng ta không muốn có Thân Trung Âm 
nữa, thì phải đi đúng Chân Lý của Đức Phật. Và 
bây giờ để cứu Thân Trung Âm, chúng ta hãy 
nghe những Lời Khai Thị như sau: 


Khai Thị 


Trên cõi đời này, chúng ta vì quá khổ đau nên mới 
đi kiêm “Chân Lý” để ra ngoài sự khổ đau Ấy. 
Nhưng hầu hết cái Chân Lý mà chúng ta đi kiếm, 


- 12B - 


đều là đi về một nơi nào đó, chỉ toàn là “vô- 
tướng”:!lkhông hề có “hữu tướng”! Nơi “vô- 
tướng”, nơi “hư vô” ấy có nhiều tên khác nhau... 
nhưng rút cuộc đều cùng một nghĩa là nơi “vĩnh 
cửu, an lạc”, như vậy, là chúng ta không chấp nhận 
Thế- Giới đang hiện hữu này, vì Thế Giới này là 
“Vô- Thường” và chỉ toàn là hữu tướng! Cho nên 
chúng ta luôn luôn đồ tội cho Thế Giới mà chúng ta 
đang hiện sống, là cái nơi chỉ làm cho chúng ta đau 
khổ mà thôi! Do đó, khi chúng ta chết, thì hầu như 
tất cả mọi người đều mong muốn cho cái Linh- Hồn, 
cho cái Tâm Linh của mình được về cõi toàn là Vô- 
Tướng ấy, để Tâm Linh chúng ta được an lạc và 
hạnh phúc... 


Thanh tịnh Liên -bài Khai Thị 


Hoài bão đó, là chúng ta chỉ chú trọng đên cái 
'““[âm Linh vô tướng” của mình, mà bỏ ổi cái 


'“Thân hữu tướng”! Tức là chúng ta ở trong trạng thái 
chỉ có Trí mà không có Thân, có nghĩa là chúng ta 
chỉ có cái “Không” mà thiêu mât cái “Sắc”! Như thê 
thì chúng ta đã đi ngược lại với “Bát Nhã Tâm- 
Kinh”. Đức Phật đã dậy răng: 
Phật Pháp không bao giờ rời Thế Gian Pháp 
Và vẫn trong “Bát Nhã Tâm Kinh”, Đức Phật đã 
chỉ rõ: 

Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc 


- 126 - 


“Sắc”: Có nghĩa là những hình tướng của vũ trụ vạn 
vật và cả hình tướng của chúng ta nữa. “Không”: Có 
nghĩa là “Tỉnh Không” vì diệu, nhiệm mẫu, cũng 
chính là “Phật Tĩnh ” của chúng ta và của vũ trụ vạn 
vật... 


Sắc/Không đã chẳng hè rời được nhau, cho nên 
Đức Phật mới dậy: 


Sắc chính là Không, Không chính là Sắc 
Thì phải chăng: 
Sắc/Không chỉ là Một 
Như thế thì, thưa quí vị, nơi nào có đủ cả “Sắc” lẫn 
“Không” thì mới đúng mạch “Kinh Bát Nhã” như 
Đức Phật đã dậy! Còn nơi nào chỉ có một là “Sắc” 
hoặc hai là “Không”, thì nơi đó chỉ có một nửa mà 
thôi! tức là không đúng với y chỉ của “Bát Nhã - 
Tâm Kinh” 
Thanh tịnh Liên -bài Khai Thị 


Do lẽ đó, mà chúng ta đã hiểu rõ là: Chỉ có ở vũ trụ 
này, mới có đây đủ cả “Sắc” lẫn “Không”, bởi vì toàn 
thê vũ trụ này, nơi nào cũng có hình tướng của vạn 
vật, đó chính là các “Sắc”. 


Và cũng vẫn trong toàn thể vũ trụ vạn vật này, thì từ 
con Kiến cho đến ngọn cỏ đều có sức sống ân mật, âm 
thầm làm cho vạn vật đều rất sinh động và luôn luôn 
tươi mát trong từng Sát Na... Đó là “Tính” chung của 
vạn vật, tức là ““Fính Không” của vạn vật và chính là 


xi2 7< 


“Phật Tính” của chúng ta, và cũng là Phật Tính của 
vũ trụ vạn vật. 


Có như thế mới là : Phật Pháp không rời 
Thế Gian Pháp 


Có như thế mới là : Tâm chắng rời Thân 
Có như thế mới là : Tính chẳng rời Tướng 
Có như thế mới là : Vô Tướng chăng rời 
Hữu Tướng 
Có đầy đủ Sắc/Không như thế, mới Tu được 
thành Bô Tát, thành Phật. 
Vì vậy, những ai chỉ có Tính mà không có Tướng, 
hoặc chỉ có Tâm mà không có Thân! Tức là chỉ có 
“Không” mà chăng có” Sắc”! Thì sẽ rât nhiêu phiên 
não, khô đau và cứ sinh tử mãi mãi ... là như thê đó! 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


- 128 - 


3L #A 0ar “u03 '01 '0IÐ '20NN 0Œ 


(u†[ 1\[ 22 ug5u 1ÿ2 0ÿ) tọnt1 | (9201, A “24L uợu,J, 
'20UL 1914,L °210,L 1L “2L LựN “2,1, 0EUN) 214,1 tẸS 81 qu1S 
(dợqd “o0X “1A “8uonH “qưeq[ '2gs) ưg1[, nạs 


X 


(A 'uệq,L '1êIL “ÁL HN '0EN ) uE2 fiệS 


(1|, 0S 24,1, ậJ,!A “un[ ZuỏA 20nT quẠN |_ 
| ^#dQójgL | ty 5uạng 5uôA | sónxguis 5ugqO | UẸ(] VUẸN | 


ề TP Giá 8unq ÂuønI 8uỏA | 26mL 0N uaigd | uen 8un[ | ơn 
NUỊN nẺẾN 
201 BẨN t11, SH UNG ẾN | mai 0g ở 


ï2WSuaNu ñưổA | — 38M đìv|— tL3EE) 
3L 1ÿ Ũ Ũ 3ðn1[ HổN | 0ý HỔN.| 





HNIN ỌA WY.L NYHL Ọq VỎH 





-†28: 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


- 180 - 


Phân côt tủy của Như Lai Tạng 
trong Lăng Nghiêm Kinh 
Thân Tâm Vô Minh: 
Bi vọng Giác (Kiến, Văn, Giác, Trì), bởi Nhất- 
Niệm Vô Minh mà chúng ta có Thân Tâm Vô Minh; 
Con người của chúng ta từ ngoài vào trong bao được 


gồm bởi “Tứ Khoa, Thất Đại”, theo Kinh Lăng- 
Nghiêm được tóm tắt như sau: 


Trước hết, Tứ Khoa, Thất Đại được nói một cách 
tông quát: 


1./ Tứ Khoa gồm : 


Ngũ Âm, Lục Nhập, Thập Nhị Xứ 
và Thập Bát Giới 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Tấn 


A.- Ngũ Âm: Là năm cái ngăn che làm chúng ta 
không nhận được “Tự Tính”: 

Ngăn che do Hình Tướng (Thân và Cảnh) thì gọi là 

Sắc Âm. 

Ngăn che do Cảm Giác thì gọi là Thọ Âm. 

Ngăn che do Tưởng Tượng các Danh Tướng thì 

gọi là Tưởng Âm. 

Ngăn che do Tâm Niệm thay đôi bởi các Sự Vật 

hoặc đáp ứng với sự vật thì gọi là Hành Ấm. 





Ngăn che do những Tập Quán sai lầm chứa 
châp trong Tiêm Thức thì gọi là Thức Âm. 


B./- Lục Nhập: Là sáu cách thu nạp Trần Cảnh 
(Tiển Cảnh) đề hiểu về Trần Cảnh một cách rất hạn- 
hẹp, cái sự hiểu hạn hẹp đó làm ngăn che “Tự Tính”. 
>_ Nhãn Căn thu nạp Sắc Trần để thấy Sắc Trần 
một cách giới hạn. 
>_ NhĩCăn thu nạp Thanh Trần để nghe âm 
thanh một cách giới hạn. 
>_ Ý Căn thu nạp Pháp Trần để hiểu biết 
Pháp Trần một cách hạn hẹp. 
Và tất cả các căn khác :Ti Căn, Thiệt Căn, 
Thân Căn cũng cùng đồng một nghĩa ấy. 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


- 132 - 


C./ Thập Nhị Xứ: Là mười hai chỗ sinh ra sự 
hay biết rất giới hạn, làm ngăn che “Tự Tính”. 
Nhãn Căn với Sắc Trần. 
Nhĩ Căn với Thanh Trần. 
Tỉ Căn với Hương Trần. 
Thiệt Căn với Vị Trần. 
Thân Căn với Xúc Trần. 
Ý Căn với Pháp Trần. 


D./ - Thập Bát Giới: Là mười tám cái riêng biệt 
giới hạn bởi bị cách bức 
ngăn ngại sự Thây, Nghe, 
Hay Biêt: 

Sáu Căn: Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý. 
Sáu Trần: Sắc, Thanh, Hương, VỊ, Xúc, Pháp 


Sáu Thức: Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỷ Thức, 
Thiệt Thức, Thân Thức, Y Thức 
ngăn che “Tự Tính”. 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


- 183 - 


2./ Thất Đại: Nói một cách tổng quát là: 
đât, nước, gió, lửa, không, 
kiên và thức. 


Thân người được bao gồm bởi: 


Đất: Xương, da, lông móng... 

Nước: Máu mủ, mồ hôi, nước bọt... 

Gió: Không khí, hơi thở, thổi hơi 

Lửa: Hơiấm 

Không: Hư không vô ký (khi còn Vô Minh) 

Kiến: cái Thấy tĩnh lặng không dao động là 
“Thể” 

Thức Vì là “Tâm Ý Thức phân biệt” luôn 
dao động. Nó có tác dụng nhận biết 
muôn điều, muôn vật của thế gian là 
“Dụng ” 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


- 134 - 


Vẫn theo Lăng Nghiêm Kinh 
Tứ Khoa, Thât Đại 
đi vào chỉ tiêt hơn như sau 


Ngã Ám hay Ngũ Uẫn, rất phức tạp! Dựa theo 
Kinh Lăng Nghiêm, chúng ta sẽ đi tử thô tới tế, 

từ vật chât đên tinh thân... cho nên cái tên của nó, 
cũng theo đó mà thay đôi, sao cho hợp tình, hợp lý 
với nó như những tên: 

Ngũ Uần - Ngũ Trược - Ngũ Vọng - Ngũ Thức 
Nhất là chúng ta sẽ đi sâu vào những phần tối quan 
trọng là: 

“Diễn Tiến Vô Minh” của Ngũ Âm”... 
Nó chính là phần cốt tủy, đã tạo nên Thân/Tâm sinh tử 
của chúng ta! Mà thủ phạm làm nên nông nôi ây, lại 
cũng chính là chúng ta. 


Hình Đồ I 


s1085 


Ngũ 
Ám 


Ngũ 


Trược 


Ngũ 
Vọng 


Ngũ 
Thức 


Hình Đô của Ngũ Âm 
(diễn tiên từ khi còn thơ ngâyVô Minh 
cho đên trưởng thành Vô Minh) 





























Sắc | Thọ Tưởng Hành Thức 
Tà cảm thọ  Phiền não vận hành chứa chấp „ 
ngăn che ngăn che bám víu âm thâm của thói hư, tật xâu 
Tự Tính Tự Tính ngăn che ThiệnÁcvà ngăn che 
Tự Tính tạo Nghiệp Tự Tính 
Sắc | Thọ Tưởng Hành Thức 























1 Ị 1 U 1 





Kiếp Kiến PhiềnNão ChúngSinh Mệnh 
Trược Trược Trược Trược Trược 
Sắc | Thọ Tưởng Hành Thức 























Ị U 1 1 I 


Vọng tưởng Vọng tưởng Vọng tưởng Vọng tưởng Vọng tưởng 








Kiên Có HưMinnhh Dung Thông U Uân Vị Tê 
Tiền Ngũ Thức Thức6 Thức7  Thức8 
Sắc Thọ Tưởng Hành Thức 





Nhãn Thức Thức Mạt Na Thức |  ALại Da 
Nhĩ Thức Phân Biệt Thức 














Tỷ Thức 
Thiệt Thức 
Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


- 186 - 


'TTước tiên nói về Ngũ Uẩn 


1. Ngũ Uẩn gồm có: 
Sặc Uân, Thọ Uân, Tưởng Uân, 
Hành Uân, Thức Uân. 


> Sắc Uẩn: Làm ngăn che “Chân Tính” 
bởimọi hình tướng là Thân, là Cảnh như 
tât cả mọi vật có hình tướng và mâu sắc. 


> Thọ Uẩn: Làm ngăn che “Chân Tính” 
do cảm giác như mọi sự đau đớn, 
nóng lạnh...(huộc về Thân), khô vui, 
yêu ghét. ..(/huộc về Tâm). 


> Tưởng Uấn: Làm ngăn che “Chân Tính” 
do tưởng tượng các danh tướng của mọi 
sự vật, thí dụ: ngồi đây mà tưởng nhớ 
người, nhớ cảnh bên Việt Nam, và ngược 
lại từ mọi sự vật trước mắt, tùy theo cá 
tính riêng, những đặc biệt riêng và những 
liên hệ riêng của chúng, mà tưởng tượng 
sâu hơn rồi đặt tên và tạo hình cho chúng. 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


sdệT 


> Hành Uẩn: 


Làm ngăn che “Chân Tính” 

do Tâm Niệm thay đồi từng sát na! bởi 
đáp ứng, va chạm với mọi sự, mọi vật! 
Có nghĩa là '““[âm Niệm” không bao giờ 
cô định! Nó bị chi phối, thay đổi theo 
cảm giác tiếp xúc với muôn cảnh, muôn 
vật hiện hữu trước mắt. Nói cách khác 
'““[âm Niệm” chạy theo vạn vật và bị 
vạn vật chuyển xoay! 


> _ Thức Uẩn: 


Làm ngăn che “Chân Tính” 

do những chủng tử của tập quán, thói quen: 
bảo thủ, sai lầm chứa chấp trong Tiềm Thức 
lâu đời, lâu kiếp như những tập khí: 

chấp. ngã, sân hận, ngạo mạn, nghiền rượu, 
nghiên thuốc.. 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


- 138- 


Bán tính của chúng ta vốn Thường Trụ, Thanh Tịnh 
nhưng vì chúng ta tự tạo ra cái “Vọng Tâm”, nên 
đương nhiên phải theo “Vọng”, và đề cho 

Vọng Tưởng choán mất Tâm Tính của chúng ta, 

do đó mới sinh ra “NÑgũ Trược”. 


Từ cái Ngũ Uẫn càng ngày càng ô nhiễm hơn... 
nên gọi là “Ngũ Trược”! 


I. Ngũ Trược 
gồm có: Kiếp Trược, Kiến Trược, 
Phiền Não Trược, Chúng Sinh Trược và 
Mệnh Trược. 


Kiếp Trược: 


Từ cái “vốn Vô Vi”, chúng ta tự khởi lên cái 
“Vọng Giác”, tức là đem lật ngược cái “Vốn 
Vô Vi” thành “hữu vi” thường tình. cái “Biết 
Thường Hằng Vô Hạn” thành cái “Biết Hữu 
Hạn”! Để tạo thành kiếp chúng sinh! 

Cùng một Tâm Tính mà chúng ta tự đem 
“Sắc” chia làm hai để có Năng/có Sở, có 
Người/có Ta, có Thân/có Tâm! Nhưng giai 
đoạn này, thì cái Năng Minh (Ta, Tâm Ta) 
chưa có phân biệt và cái Sở Minh (Người, 
Thân Ta) chưa có hình tướng. (Giai đoạn này 
cái Bào Thai đang cấu tạo chưa thành 

Thân/ Tâm). 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


- 139- 


Kiến Trược: 


Giai đoạn “Kiến Trược” tạo thành Tà Kiến, 
Vọng Kiến ( chính là cái Tâm Nhị Biên Phân- 
Biệt): “Tâm Tính” tức là cái “Tâm Nguyên- 
Thủy” nhưng đã bị chúng ta chia ra có: 
Thân/Tâm; có Cảnh. Nghĩa là chúng ta tự đem 
cái “Vọng Hay Biết” giới hạn, tức là : 
Cái Tà Kiến Vô Minh, cũng là cái Năng Minh 
cột vào cái Thân Tứ Đại (Sở Minh), làm cho 

Tho những vật vô tri là toàn Thân chúng ta cũng có 

: cái Tà hay biêt, rôi đem “Thân” đôi với “Cảnh”, 

Cảnh” đối với “Thân”, nên sinh ra nhiều 
cảm giác khác nhau (cũng do cái: “Tà Kiến hiểu 
biết”), tuy nhiên ở giai đoạn này, cảm giác (cái 
“Tà Hay Biết”) còn hồn nhiên chưa ô nhiễm 
nặng vì cái “Nhất Niệm Vô Minh” chưa già dặn! 
cho nên chưa phân tích được chi tiết thành sự sự, 
vật vật. (Giai đoạn này đứa bé đã chào đời). 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


- 140 - 


Phiền Não Trược 


(tạo thành nghiệp quả) Là bởi cải: 

“Tà Tâm Y Thức” của chúng ta gom 
góp, tóm thu tất cả mọi cảm giác giả dối 
bởi 

cái Tà Kiến chính là “cái Tà Hay Biết- 
Vô Minh” ; khi “ThânTâm” đối 
“Cảnh”, “Cảnh” đối với “Thân/Tâm”: thì 
trước tiên 

“ Ý Thức” phát hiện mọi hình tướng của 
mọi sự vật, rồi nương theo các hình tướng 
chung ấy mà phân biệt sự này, vật khác 
tùy vào từng cá tính đặc biệt hay hình 
tướng 

đặc biệt riêng của nó mà đặt tên, rồi tạo 
nên cảnh danh ngôn, danh tướng để rồi, 
lại chính mình: ưa/ghét, nhớ/thương, 

nghĩ ngợi, làm cho Tâm Thức luôn luôn 
bị rối loạn, căng thắng và khổ não! (Giai 
đoạn này đứa bé trên đường trưởng thành, 
đang học hỏi và đang tạo những nghiệp 
Thiện Ác). 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


141 


Hành 


Chúng Sinh Trược 


(tạo thành chúng sinh trôi lăn): Tới giai đoạn 
này thì cái “Vọng Tưởng Thân Tâm” đã 
trưởng- thành, có nghĩa là chúng ta đã hoàn 
toàn rời bỏ “Chân Tâm Thường Trụ” là cái vốn 
sẵn có của mình, để nhận cái “Vọng Tâm Thức 
phân biệt”, sinh/diệt là Tâm của mình, nhận cái 
“Thân 

Tứ Đại Sinh Diệt” là “Thân” của mình! thì làm 
sao mả tránh được quả báo Diệt Sinh! Mặc dù 
chúng ta muốn sống mãi, nhưng quả báo Sinh- 
Diệt lại bắt buộc những cái có “Sống” thì phải 
có “Chết”, nên khi chúng ta phải Chết thì cứ 
khóc than, luyến tiếc mãi cái “Sống”, do lẽ đó 
mà chúng ta cứ bám víu vào hết “Thân” này 
đến “Thân” khác để được sống! Đó là dòng 
nghiệp báo, dài vô cùng tận để chúng ta xoay 
vần mãi trong Lục Đạo. (Giai đoạn này đã 
thành Chúng Sinh, Thân/Tâm chấp chước kiên 
cô như sắt, như thép khó mà chuyên hóa). 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


- 142- 


Thức 


Mệnh Trược 


Định Mệnh an bài cố định: Chúng ta sống 
với “hân” nảo ở trong “Lục Đạo” thì bị 
dính liền với “Thân” ấy, và phải bị các tổ 
chức của “Thân” ấy ràng buộc theo từng bộ 
phận trên “Thân” cũng đã được an bài cố 
định theo từng NghiệpThân/Tâm là: Nam 
hay Nữ ? xấu hay đẹp? Nếu là loài súc sinh, 
là loài thấp sinh, là loài hóa sinh.. .tất cả cũng 
đều được an bải y như vậy trong Nghiệp của 
họ... và tât cả mọi loài vừa kể, đều tự động 
bị điều khiển cũng như bị chấp nhận mọi 
thi hành qua mệnh lệnh của Tâm Thức! mà 
lĩnh thọ THỨC những cảm giác nhất định, 
làm cho cái: 

“Tính Thấy Biết Viên Mãn” bị hiện nghiệp 
hạn chế! Cho nên chúng ta chỉ Thấy với 

Con Mắt; Nghe với cái Tai... (Giai đoạn này 
chúng sinh tự tạo nghiệp, tự chiêu cảm để có 
định mệnh an bài trong sáu nẻo). 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


- 143 - 


Từ Ngũ Trược cứ mãi tạo phiền não để có “kiếp” 
của chúng sinh với sự sống chết không ngừng! 
Cội gôc của những thứ này chính là “Ngũ Vọng”. 
Ngũ Vọng chính là cội gốc của “Ngũ Âm”: 


Tất cả đều là vọng tưởng. Chúng ta bao kiếp 
Sinh/Tử trôi lăn hết Thân này lại qua Thân khác, 
chỉ vì cô chấp, chấp thật cái “Vọng Tâm, Ý, 

Ý Thức” là mình, nên khi gá vào “Thân” nào thì 
đem “Vọng Tâm Thức” vào “Thân” ấy để tạo 
thành “Ngũ Vọng như trình bày sau đây: 


Ngũ Vọng (Cội gốc của Ngũ Âm): 


Cội gốc của “Ngũ Âm” đều do “Vọng Tưởng”, 
chúng ta bao kiếp sinh tử trôi lăn hết thân này lại 
sang thân khác chỉ vì cố chấp, chấp thật cái “Vọng- 
Tâm, Ý, Ý Thức” là mình, nên khi gá vào thân nào 
thì đem “Vọng Tâm Thức” vào thân ấy để tạo thành 
“Ngũ- Vọng” như được trình bầy sau đây: 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


- 144 - 


Vọng Tưởng Kiên Cố (cội gốc của Sắc Ẩm): 


: Như Sắc Thân hiện tiền của chúng ta đây 
SắC 4 là Vọng Tưởng Kiên Có. 


Vọng Tưởng Hư Minh (cội gốc của Thọ Âm): 


Các Cảm Thọ đều xúc động đến Thân Thể 
một cách vi tế đến nỗi chỉ tưởng tượng thôi 
mà “Sắc Thân” bị ảnh hưởng và bị sai khiến. 
Thí dụ: chỉ nghe nhắc đến quả chanh chua 
mà trong miệng tự nhiên nước bọt chảy ra! 
Thọ Nếu cái “Sắc Thân” của chúng ta không phải 
đồng một loài hư vọng (Thân vọng tưởng), 
thì duyên cớ gì mà bị ảnh hưởng? Chung qui 
chỉ vì chấp mọi cảm giác là thật, là thường 
hăng nên chúng ta mới bị mọi “cảm giác thế 
gian” 
trói buộc chặt chẽ, khó mà thoát ra được! 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


- 145 - 


Vọng Tưởng Dung Thông (cội gốc của 


Tưởng 


Tưởng Âm): 


Ý nghĩ sai khiến “Sắc Thân” hỏi rằng nếu 
“Sắc/Thân” không hư vọng, không phải 
là “Thân vọng tưởng”. Thì làm sao 
“Thân” chúng ta lại theo ý nghĩ sai khiến? 
Khi thức thì “Tâm Thức” lúc nào cũng 
tưởng tượng các danh ngôn, danh tướng. 
Rồi lại từ danh ngôn, danh tướng mà 
tưởng tượng ra sự sự, vật vật đề sống 
trong cảnh danh ngôn, danh tướng ấy. 
Khi ngủ thì chiêm bao, và cũng sống trong 
cảnh danh ngôn (/ởï nói), danh tướng trong 
chiêm bao khi nhắm mắt; Khi thức lại 
cũng sống trong cảnh danh ngôn, danh tướng 
trong chiêm bao khi mở mắt, làm cho 
“lâm Niệm” luôn luôn lay động, bận rộn. 
Những “Vọng Tính” tưởng tượng, suy nghĩ 
lay động đó là: “Vọng Tưởng Dung Thông”. 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


- 146 - 


Vọng Tưởng U-Uẩn (cội gốc của Hành Âm): 


Tư tưởng cùng thân thể của chúng ta 
chuyên hóa không ngừng, âm thầm dời đổi, 
sinh sinh, diệt diệt mãi trong từng sát na, 
mà chúng ta 
không hề hay biết như: móng tay, tóc âm 
Hành thầm dài ra, khí lực thầm âm thầm tiêu hao, 
da mặt âm thầm nhăn nhúm... những cái 
âm thầm đời đổi đó, những hành niệm 
không dừng ấy... nào chúng ta có hay biết 
gì đâu! Đó chính là: “Vọng Tưởng U 
Uẫn”. 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


3147 


Vọng Tưởng Vi Tế (cội gốc của Thức Âm): 


Xin luận bàn sơ qua: “ “Thức Ẩm” là “Đệ Bát- 
Thức, là Vọng Thức”, vì nó chịu và bị từng 
niệm, từng Niệm Hư Vọng (Vọng Tưởng) huân- 
tập! Cái “Đệ Bát Thức” là “Vọng Tưởng Điện 
Đảo”, vi tế huyền hóa, trống Tông này. Nó tập 
trung, gom góp và quán xuyên mọi điều thấy, 
nghe, hay biết của chúng ta. Tạng Thức ấy thấy 
giông như văng lặng, nhưng thật ra không phải 
thế, nó như dòng nước chảy gấp, và vì chảy quá 
nhanh mà trông như đứng lặng! Chứ không phải 
là không chảy. Nói cách khác là niệm niệm sinh- 
diệt tiếp nối nhau không dứt, mọi chủng tử liên 
tục. Hỏi nếu cội gốc của nó không phải là 
“Vọng Tưởng” thì nó không bao giờ chịu để 
từng niệm hư vọng huân tập như thế? 

Ngoài ra nó cũng còn một nhiệm vụ, là tự nó ghi 
và giữ lại mọi hình ảnh rất chi tiết do Thức số- 
Bấy truyền cất vào, khiến cho chúng ta có thể 
nhớ lại mọi điều trong quá khứ. Vậy cội gốc của 
Thức Âm là Vọng Tưởng Vi Tế huyễn hóa. 

Với cái vọng này chúng ta cột trói chặt, chấp 
chặt và mang theo hết đời nảy sang đời khác, 
hết Thân này đến Thân khác. 























Thức 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


- 148 - 


Thức 


Băng một cái “Vọng” quá ư vi tế, nhưng 
lại cũng quá ư kiên cố! Nó chứa chấp đầy 
Thói Quen, Tập Khí... cũng như những 
Nghiệp Báo Thiện/Ác v.v.. 


Thưa, đúng như vậy: Với một quan niệm 
“Vọng” chấp thật vững chắc, không thay 
đối, chúng ta chấp thật Thân Thất Đại và 
Ngũ Uấn là mình! rồi ôm theo Thần Thức 
là “Bát Thức Vô Tướng” ấy, cũng chính 
là cái “Luông Nghiệp Lực” bất biến mà 
lại diễn tiến không hề ngừng từng Sát Nai 
Nó chính là Luông Nghiệp lực cuối cùng 
khi ta chết, và rồi nó lại tự động tái sinh 
Nó chính là luồng Nghiệp Lực đầu tiên 
cho ta đi Thọ Thai. Cứ quanh quân mãi 
như thế, không bao giờ chấm dứt, để 
chúng ta phải an phận với “Thân Ngũ 
Uân”, vì đã lỡ đem “Chân Tính Thường 
Trụ” G]Ủữ ra thành hai, thành Sáu Căn, 
làm cho sự thấy, nghe, hay biết bị ngăn 
ngại, cách bức nhau, và cũng tự chiêu 
cảm với định mệnh, để mà an bài trong 
Sáu Nẻo. 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


- 149 - 


Tắt cả mọi phiền não sinh tử đều là do cái 
“Tà Kiến là Thọ” tức là cáiBấắt Giác, lại cũng 
là cái “Vọng Giác”, và vì cái “Vọng Bất Giác” 
ấy điều động nên mới có “Bát Thức”. 


2. Bát Thức (Ngũ Âm đi vào vi tế) gồm có: 


A./ Tiền Ngũ Thức : Được tạo dựng là do 
“Sắc/Thọ”, mà cái “Thọ” là “Tà Kiến” là “Tâm” 
, nó chính là thủ phạm phối hợp với cái “Sắc” là 
“Thân”! rồi nó ngược ngạo, điên đảo làm sao... 

Sắc/ | để chính nó trở thành cái “Căn Thân” tức là cái 

Tho 4 “Thân Thọ”... rồi hội nhập với “Trân Cảnh” là 

”_] “Xúc Trần” để mà có “Thân Thức”! chính là 

“Thức số 5”, là một trong 5 Thức đầu của “Tiền 
Ngũ Thức” 


Sự cấu tạo về Thức Số 5 rất phức tạp! Tại đây, 
xin được mô tả chi tiệt vê nó như sau: 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


- 150- 


Vì cái Sắc trong “Tiền Ngũ Thức” đã ở vai 
trò là “Căn Thân” ...và cái “Căn Thân” đã 
tạo dựng được “Thân Thức” cho nên tại sao 
chỉ còn 4 Căn, và 4 Thức như sẽ mô tả ở 
những hàng dưới đây: 


Bốn Căn: Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi 
với “Đôi Tượng” hội nhập là: 
Bồn Trần: Sắc, Thanh, Hương, VỊ 


Bồn Thức: Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỷ Thức, 
Thiệt Thức 


Có nghĩa là chúng ta chỉ có 4 Thức: Nhãn 
Thức, Nhĩ Thức, Tỷ Thức, Thiệt Thức! là 
chưa đầy đủ 5 Thức, để trọn vẹn là 

“Tiền Ngũ Thức”! 

Cho nên mới phải cộng thêm “Thức Số 5” đã 
được cấu tạo, như mới trình bầy ở trên; Đó 
chính là cái “Thân Thức” là Một trong 

5 Thức đầu của “Tiền Ngũ Thức”. 

Sự cấu tạo của “Tà Kiến là Thọ” rất nĐØược 
ngạo, rất phức tạp, rất điên đảo... như vậy! 
mới tạo dựng được hoản toàn vai trò gọi là: 


Tiên Ngũ Thức 


Đề hiểu rõ hơn về “Tiền Ngũ Thức”, xin coi Hình 
Đô từ trang (187-190). 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


- 1B1- 


Tưởng 


B/ Tưởng Ấm: 


Là Ý Thức, cũng còn gọi là “Thức số 6”, 
có rất nhiều nhiệm vụ như: nó vừa làm môi 
giới cho Mạt Na Thức (7c số 7) vừa liên 
hệ với A Lại Gia Thức (7»ức số 8) bên 
trong, lại vừa liên hệ với “Tiền Ngũ Thức” 
(Năm Thức đầu) bên ngoài; Nó có tên khác 
nhau tùy theo nhiệm vụ mà gọi như : 


Thức Nhị Biên Phân Biệt: Nó luôn phân 
biệt, học hỏi, quan sát, tính toán, nhận biết 
về Trần Cảnh (mọi sự, mọi vật của Tì hể 
Gian), nếu không có nó thì sáu Căn tiếp xúc 
từng Sát Na với sáu Trần chỉ có Giác Quan, 
như Nhãn Căn thấy mà không biết là thấy 
cái gì! Nhĩ Căn nghe tiếng mà không biết là 
nghe tiếng của cái gì! cho nên phải có nó 
mới phân biệt minh bạch, là khi thấy thì 
thấy người hay vật? mầu xanh hay đỏ? 
Khi nghe tiếng, thì nghe tiếng người hay 
tiếng chim kêu, tiếng xe chạy?... Vai trò và 
nhiệm vụ của Thức số 6 cũng là “Ý Thức” 
này: Là phân biệt, là phân tích mọi sự sự, 
vật vật, (ức tiền cảnh thế gian) xem tốt hay 
xấu, ngon hay đở, giầu hay nghèo rồi đưa 
cho Thức số 7 là xong, chứ nó không có 
trách nhiệm là phải nhớ những kết quả của 
sự phân biệt ấy. 
Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


- 152 - 











Độc Đầu Ý Thức: Chỉ một mình Ý Thức 

tự duyên, tự biến, tự tạo dựng những 

cảnh tượng trong chiêm bao mà 
không 

cần liên hệ gì với Năm Căn trước 

(Ngũ Giác Quan). 

Nhiệm Vụ Tưởng Tượng: Nó điên đảo, 

thêu dệt, tưởng tượng hình tướng rồi đặt 

tên, đặt tuôi cho các sự sự, vật vật để có 

cảnh danh ngôn (/ởï nói): mà nói, mà viết; 

để có cảnh hình tướng: mà vẽ, mà tả... Rồi 

lại từ tướng hình, lời nói, lời viết đó mà 

tưởng tượng ra 

Sự Sự, vật vật .... 


Tóm lại: “Ý Thức” là một trong “Fám 


Thức” rât quan trọng, vì sự hoạt động của 
nó rất rộng rãi, rất vi tế. Chính bản thân 
nó thì luôn luôn hoạt động ngày đêm, 
nhưng cũng có lúc nó gián đoạn như khi 
ngủ thật say, khi không mộng mơ, khi bị 
chụp thuốc mê, khi bất tỉnh, và Ý Thức 
mắt hắn khi chết. 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


- 188 - 


Hành 


C./ Hành Ấm: 


Là “Ý Căn”, cũng là Mạt Na Thức 

(Thức số 7): 

“Hành” là kết quả của “Tưởng”, cũng là “quả 
của Ý Thức” (Thức số 6); Nó cũng có rất 
nhiều nhiệm vụ như sau: 


1./ 
Phần Thô: 
Nó bị ý nghĩ sai khiến, nên tự động 
Thân Khẩu vâng lệnh ý nghĩ đó mà thi hành 
một cách thật hài hòa với ý nghĩ. 


Phần Tế: 
Tư tưởng nó vận hành âm thâm tât là vi tê: 


a). Nó đem tất cả mọi niệm dù Thiện hayÁc 
vào Tạng Thức (7c số 8 làm Nhân Nghiệp, 
cất giữ ở đó, để chờ đầy đủ Nhân Duyên mà 
tạo Quả Thiện hay Quả Ác. Khi Quả nào 
được đầy đủ Nhân Duyên chín trước thì sẽ 
được phát hiện ở tương lai. 


b) Nó đem các Pháp, các Chủng Tử, các quả 
Thiện, Ác từ trong Tạng Thức (Thức sô 8) 
truyền tống ra ngoài khi cần; Do đó nó còn 
có tên là “Truyền Tống Thức”. 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


- 154 - 


2./Nó là quả của “Ý Thức” (Thức số 6), 
mà cũng lại là “cội gốc của Ý Thức”. 
Chính cội gốc này sinh ra Ý Thức 

3./ Chấp Ngã, cũng là Thức số 7. 

4./Nó cũng là kẻ coI kho 
(Kho“A Lại Gia Thức `). 

5./ Nó luôn luôn suy nghĩ, ôn lại, và 
Thu nạp những điều đã học hỏi. 
Ngoài ra nó còn có nhiệm vụ là phải 
nhớ những điều đã thấy, nghe, hay 
biết! Nhưng nó lại lúc thì nhớ, lúc 
thì quên, nên nó phải dựa vào“Tiềm- 
Thức” và tùy theo Tiềm Thức đưa ra 
được cái gì thì gọi là nhớ, Tiềm Thức 
không đưa ra được thì gọi là quên. Chỉ 
vì “Ý Căn” không thể duyên, và đi thắng 
ngay vào “Tiềm Thức” được! 
Như vậy, do Nhớ/Quên, Thức/Ngủ đối 
đãi mà có “Ý Căn”; Ý Căn đối đãi 
với Pháp Trần mà có “Ý Thức”. 


Hành 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


- 155- 


J em lại Ý Căn và Ý Thức đều có 
“Chủng Tử Chấp Ngã” rất mãnh liệt 
nhưng hơi khác nhau như: 


Thức số 6 (Ý Thức) tự động được dùng khi: 
tính toán, học hỏi, mưu mô đê bảo vệ. tư lợi 
cho bản ngã. 


Thức số 7 (Mạt Na Thức) tự động được dùng 
khi: bất thần bị cái gì bay vào mắt, bất thần bị 
lửa chạm vào thân, bất thần bị ai đánh... 

thì 'Mạt Na Thức' tự tránh né để bảo vệ 

cho Bản Ngã một cách thật nhanh nhẹn và 

sắc bén! Trong khi đó thì Ý Thức chưa đủ 
nhanh để can thiệp. 


Hành 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 
D./Thức Ấm (Thúc số 8 ẩi vào vi tê): 


- 156- 


Thức 


Thế Giới, Chúng Sinh, Luân Hỏi, Sinh Tử 
đều do “Vọng Tâm, Ý, Ý Thức” tạo 
dựng, nên “Thân/ Tâm” con người chúng 
ta bao gồm có 8 (tám) Thức là: 


Tiền Ngũ Thức: là Nhãn Thức, Nhĩ 
Thức, Tỷ Thức, Thiệt Thức và Thân Thức 
(thuộc vê Thân). 


Thức số 6 (sáu): là “Ý Thức” tức 
“Thức Nhị Biên” luôn luôn phân biệt 
“Trần Cảnh” (/#uộc về Tâm). 


Thức số 7 (bảy): là Mạt Na Thức, chính 
là Bản Ngã (go, tiêm ân bên trong). 


Thức số 8 (tám) Đi vào chỉ tiết và vi tế 
hơn: Được gọi nhiều tên tùy theo sự huân 
tập thiện hay ác, tốt hay xấu mà đối tên, 
thường ra khi chưa hiểu gì thì ai cũng gọi 
nó là “Thần Thức”, là “Thức Tái Sinh”, 
tức:“Luồng Nghiệp Lực Bất Biến” mà 
diễn biến không ngừng từng Sát Na. Nó 
chính là Luông Nghiệp Lực cuối cùng, 
khi chúng ta chết và cũng là Luông 
Nghiệp Lực đầu tiên, khi đi chúng ta đi 
nhập thai. Thức này tiềm ân rất sâu, 

sâu hơn Mạt Na Thức rất nhiều, và được 
ví như một cái Kho, rộng mênh mông, sâu 
thăm thăm. 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


<iB7+ 


Thức 


N‹s ghi nhận và chứa mọi hạt giống thiện ác 
của Thân, Khẩu, Ý để tạo thành một dòng 
Nghiệp Lực bất biến, dài vô cùng tận, nó liên 
tục từng Sát Na với các Nghiệp đã tạo, đang tạo, 
sẽ tạo để định đoạt, và an bài cho chúng ta đi 
vào Lục Đạo. 


Thức sô tắm có nhiêu tên gọi là do sự huân tập: 


Thức 


Lục ban đầu, nó có tên là “A Đà Na Thúc”, 
bản tính của nó là “Vô Ký”, không phải Thiện, 
cũng không phải Ác, tùy theo sự huân tập mà 
có Thiện, có Ác, có Mê, có Ngộ. 


Chúng ta vì một” Niệm Bất Giác” 

(Nhất Niệm Vô Minh) chấp có thật Ngã nên 

vô tình đã huân tập “A Đà Na Thức ”có những 
Chủng Tử (Tập Khí Chấp Ngã)! Do đó A Đà 

Na Thức được đổi tên là“A Lại Gia Thức”. 


Khi đi vào Đạo Pháp, chúng ta nhận ra 
phiền não vô thường và biết sợ hãi cho 

cuộc đời dâu bề, sinh diệt nên mới đi 

sâu hơn, là tìm cho mình một con đường 
giải thoát, tức là đã biết tu hành và tu 

cho đến khi diệt trừ được ngã chấp, có nghĩa 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


- 158- 


là tu tới giai đoạn “chủng tử Vô Ngã Trí” 
có đầy đủ sức mạnh để ngăn cản không 
cho “chủng tử Chấp Ngã” phát hiện ra 
nữa! Thì lúc đó “A Đa Na Thức” đổi tên 
là “DỊ Thục Thức” (Dj: là khác nhau, 
Thục: là thuần thục). 


Dị Thục Thức gồm có ba nghĩa: Khác 
thời gian mà thuân thục, khác loài mà 
thuần thục, và biên ra mà thuần thục. 


1/ Khác Thời Gian mà Thuần Thục: 


Thức Thí dụ: mỗi ngày học một ít chữ, lâu 
ngày sẽ đọc và việt được. 


2./ Khác Loài mà Thuần Thục: 

Thí dụ: khi chúng ta học Toán, lúc học ở 
trong sách thì khác, nhưng đến khi ứng 
dụng, thì lại giải được những bài toán 
không có ở trong sách. 


3./.Biến ra mà Thuần Thục: 

Thí dụ: các Khoa Học Gia nghiên cứu lâu 
ngày thì sự hiểu rộng, biết nhiều được 
chất chứa trong Tạng Thức, nên sẽ có lúc 
độc xuất phát minh ra những điều không 
có trong sách đã từng học. 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


- 159 - 


Thức 


Cụ như thế, Dị Thục Thức tùy theo những 
cái “Nhân” của sự huân tập mà hiện ra cái 
“Quả”, do lẽ đó “DỊ Thục Thức” thường thay 
đổi cho đến khi tu hành tiến triển tới giai đoạn 
diệt được mọi “Pháp Chấp”, có nghĩa là những 
chủng tử Pháp Chấp bị “Chân Như Trí” quá 
siêu việt ngăn đè , không cho hiện hành, thì 
“Đệ Bát Thức” biến thành “Toàn Thiện”! 
Không còn là Vô Ký nữa, nên nó không còn 
chịu cho các “Chủng Tử Vô Minh, Bất Thiện” 
huân tập nó nữa. 


Tới giai đoạn này Dị Thục Thức đổi tên là 
“Bạch Tịnh Thức” (ức A Ma La Thức), kết hợp 
với “Đại Viên Cảnh Trí” tức “năm Thức đầu” 
đã hoàn toàn thanh tịnh nên mới gọi là “Đại 
Viên” (viên mãn), và Hành Cả đã vào được 
“Kim Cương ĐỊa”. 

Với Giáo Môn thì việc tu hành coi như đã 
xong, nhưng với Thiền Tông thì khi tới được 
Bạch Tịnh Thức vẫn còn chưa xong! Vì còn 
phải tiến thêm một bước nữa, là ra ngoài tất cả 
Thiện 

lẫn Ác. 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


- 160 - 


E./ Lục Nhập: 
Là sáu cách thu nạp các cảm thọ (cđm giác) 
của sáu Căn: 


Nhãn Căn: tiếp xúc với “Sắc Trần” khiến 

p 
chúng ta “Ihây rât giới hạn 
Nhĩ Căn: Tiêp xúc với “Thanh Trân” khiên 
chúng ta “Nghe” rât giới hạn. 
Y Căn tiêp xúc với “Pháp Trân” khiên chúng ta 
“Hiệu Biêt” rât giới hạn. 


Và tát cả các căn kia: Tí Căn, Thiệt Căn, 

Thân Căn, cũng đồng một ý nghĩa như thế. 

Trong Sáu cách nhập của sáu Căn, thì “năm 

Căn đầu” còn gọi là “Ngũ Giác Quan”, tương đối 

giản đị, dễ hiểu. Riêng Ý Căn là Căn số 7(bảy) 

thì hơi phức tạp và cũng hơi khó hiểu, Chúng ta có 

thể tạm hiểu như sau: 

> Ý Nhập: 

Là sự thu nạp của Ý Căn. 

> Ý Căn: 

Là cái Ý Niệm tiềm tàng, nó thu nạp các danh ngôn, 
hình tướng của mọi sự vật bằng cách nương theo các 
cảm giác đặc biệt, hoặc do những việc đã học tập, ghi 
nhớ từ trước, thường là qua Ý Thức. 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


- 161- 


Cũng xin nhắc lại những đặc điểm và nhiệm vụ của 
““Ý Căn” một lần nữa: Chúng ta khó thấy và khó rõ 
về Ý Căn như thế nào, vì khi thức thì Ý Thức 

hoạt động mãnh liệt quá, chỉ khi ngủ thật say 

không mộng mơ, khi té bất tỉnh, khi bị chụp thuốc 
mê, chỉ lúc ấy Ý Thức mới tạm ngưng, không phát 
khởi, thì chúng ta mới có dịp thấy được Ý Căn ra 
saol Nhưng thật ra thì khi ngủ, không phải là hoàn 
toàn không biết là có mình. Cái biết ngắm ngầm 
trong lúc ngủ chính là “Ý Căn”. 


Y Căn không duyên với ngoại cảnh mà chỉ duyên 
với những cảnh danh ngôn, danh tướng đã xảy ra 
trong quả khứ, đã học tập từ trước, hoặc không 
có trước mắt. 


Trong lúc “Ý Căn” duyên với các “Pháp Trần” 

như thế, thì cái Thấy, cái Nghe hình như rời bỏ 
ngoại cảnh mà xoay vào bên trong đề suy nghĩ, 

thu nạp, ôn lại những điều đã ghi nhớ. Nhưng sự 
thật thì cái Thấy, cái Nghe đó cũng chỉ đi đến 

được “Pháp Trần”, mà không vào thắng được 

“Tiềm Thức”! Có nghĩa là Ý Căn không thể tự 
duyên thẳng với các điều đã học tập, mà hoàn 

toàn trông cậy vào “Tiềm Thức” đưa ra được điều 
gì, thì gọi là Nhớ, và khi Tiềm Thức không đưa ra 
được, thì gọi là Quên. Do những Nhớ/Quên, 
Thức/Ngủ, đối đãi như vậy mà thành có Ý Căn, 
ngoài những việc ấy ra, Ý Căn không có tự thể. 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


- 162 - 


F./ Thập Nhị Xứ: : 
Là mười hai chỗ sinh ra sự hay biết giới hạn làm 
ngăn che “Tự Tính” 


Nhãn Căn duyên với Sắc Trần đề có Nhãn Thức 
là cái ““Thây” giới hạn. 

Nhĩ Căn duyên với Thanh Trần đề có Nhĩ Thức 
là cái “Nghe” giới hạn. 

Ý Căn duyên với Pháp Trần để có cái “Hay Biết” 
giới hạn. 

Và những Căn Kia là Tỉ Căn, Thiệt Căn, 

Thân Căn cũng đồng một ý nghĩa như vậy. 

G./ Thập Bát Giới: 

Là mười tám cải riêng biệt, cách bức nhau nên sự 
Thây, Nghe, Hay Biệt bị giới hạn: 


Sáu Căn: Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý 
Sáu Trần: Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp 
Sáu Thức: Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỷ Thức, 
Thiệt Thức, Thân Thức, Y Thức 
(16 Giới này làm ngăn che “ Tự Tĩnh ”) 
Thất Đại: Đất, Nước, Gió, Lửa, Không, Kiến, Thức 


“Phần Thất Đại” đã được giải thích rất kỹ càng trong 
(sách Như Lai Tạng đã xuât bản). 


Trong Ngũ Trược : Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức 
như Hình Đô dưới đây, thì có “Thọ” là 


- 163- 


“Kiến Trược!” tức “Thọ” là cái “Tà Thấy Biết” 
không chân chính! nó chính là “Cái Bất Giác” đã 
làm điên đảo Thân/Tâm của chúng ta, và rồi liên hệ 
đến tất cả toàn thê vũ trụ vạn vật... 


























Ngũ Trược: 
Sắc | Thọ | Tưởng| Hành| Thức 
TC 
Tà Kiến 


Đề tham khảo đến tận cùng sự vi tế nhất của 
“Tà Kiến là Thọ” Trong “Ngũ Uẫn” Nó ấn mật, 
âm thầm diễn tiến một cách không thể nghĩ bàn! 
khiến chúng ta có một cái Thân/Tâm hoàn toàn 
vô minh, và kiên cô, vững chắc như sắt, như thép, 
như đồng, như đá, không gì có thể phá nồi! để 
muôn thuở đưa chúng ta đi vào vòng Luân Hồi, 
Sinh Tử liên miên, bất tận...mà không một ai có thể 
cưỡng lại được! Trừ duy nhất là “Chân Lý 
của Đức Phật”, đã chỉ dẫn tường tận đề cứu vớt 
chúng ta trở về Nguyên Thủy là “Thân/Tâm 
Bát Nhã” sẵn có của chính mình! để Giòng 
Sinh Tử Luân Hồi sẽ được hoàn toàn chấm dứt. 


Lý thuyết Trực Chỉ hữu hiệu nhất của Đức Phật 
chính là: 


1. Bát Nhã Tâm Kinh 
2. Lăng Nghiêm Kinh 
Như chúng tôi đã giới thiệu ở ngay đầu của quyền 
sách. : 
Thanh tịnh Liên —- Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


- 164 - 


Và sau đây là những trang nói về “Tà Kiến là Thọ” 
xin mời tất cả những ai muốn tham khảo sự diễn tiến 
tận cùng, vi tế nhất, hãi hùng nhất của “Tà Kiến là 
Thọ”! chính là cái đã làm cho chúng ta bao đời, bao 
kiếp luần quần , loanh quanh với phiền não, Sinh/Tử! 


Từ Thời Vô Thủy, tức là thời xa xưa, tự nhiên không 
có một nguyên do gì cả, mà chúng ta lại nổi lên một 
cái Vọng Tưởng, tự lật ngược ““Fính Giác Nguyên- 
Thủy” (Phật Tính) thành ra “Cái Bất Giác”, tức là 
“Cái Giác bị mànVô Minh che kín”! Cái “Vọng Bất 
Giác” này âm thầm, bí ân tạo dựng nên “một màn 
Kịch” kiên cố chăng chịt và dài bất tận ... Trong Kinh 
Lăng Nghiêm có một danh từ rất đẹp gọi nó là 

Tứ Khoa (Ngũ Uẫn, Lục Nhập, Thập Nhị Xứ, Thập 
Bát Giới) và Thất Đại . 

Trong Tứ Khoa Vô Minh này của con người thì phần 
“Ngũ Uẫn” (Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức) rất là 
phức tạp! Nó bị cái “Vọng Tướng Vô Minh” tức là 
“Cái Bắt Giác” ấy âm thầm tự động, tuần tự huấn 
luyện đề chuyên hóa “Ngũ Uẫn” này từ lúc còn “thơ 
ngây vô minh” cho đến khi nó hoàn toàn “trưởng 
thành vô minh” để chúng ta vĩnh viễn quay cuồng 
trong Lục Đạo (Trời, Người, A Tu La, Ngã Quỉ, Súc 
Sinh, Địa Ngục). 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


- 165 - 


Muán ra khỏi “Lục Đạo”, muốn không còn “Thân 
Trung Âm” mãi mãi, thì chúng ta phải hiểu nguyên- 
nhân tại sao Thân/Tâm mình bị Vô Minh, để rồi cứ 
lòng vòng mãi trong Sáu Nẻo! thì: Không gì Trực- 
Chỉ hơn là chúng ta phải ôn lại thật kỹ lưỡng, thật 
chi tiết về Thân/Tâm mình qua: 


“Như Lai Tạng” trong Kinh Lăng Nghiêm! Chỉ vì 
khi Vô Minh thì có “Thân Trung Âm”! vẫn là do 
chính Thân/Tâm mình! Và lại cũng vẫn chính 
Thân/Tâm mình được giải thoát khỏi “Thân Trung- 
Ẩm” vĩnh viễn... là khi chúng ta Tu Học rốt ráo, 
thấu hiểu rốt ráo qua “Lăng Nghiêm Kinh”, là 
những Kinh “Trực Chỉ” dậy về Thân/Tâm chúng 
ta... từ khi mê cũng như khi Ngộ! Từ khi Vô Minh 
cũng như khi Giác Ngộ giải thoát Sinh Tử... 


Khi còn Vô Minh, thì vai trò “Ngũ Âm” trong 
chúng ta diễn tiến vô cùng phức tạp và khó hiểu. 
Nhất là về chỉ tiết của “Tiền Ngũ Thức” lại càng 
khó hiểu hơn! 

Do vậy, chúng tôi cô gắng Lý Giải diễn tiến... 

Vô Minh của toàn thê “Ngũ Âm”, và nhất là diễn 
tiễn chỉ tiết của “Tiền Ngũ Thức”. 

Và những trang sau, là những phần diễn tiến từ từ 
... của cái “Tà Kiến Thọ” qua những “Hình Đồ”... 
khiến chúng ta dễ hiểu hơn, về những phần tối quan 
trọng liên quan đến cái Tà Kiến là Thọ trong Ngũ 
Uẫn, là một phân trong “Như Lai Tạng” của “Kinh 
Lăng Nghiêm”. 


- 166 - 


Tham Khảo 
Ngũ Uấn Diễn Tiên Vô Minh 


Ngũ Uẫn -> Ngũ Trược -> Ngũ Vọng -» Ngũ Thức 





` 
Và trong 4 phân diễn tiên Vô Minh 
của Ngũ Uân ở trên đêu chứa: 























Sắc Thọ Tưởng | Hành | Thức 
Ị 

Giai đoạn đâu của Ngũ Uấn còn ít Vô Minh, vì giai 

đoạn này thì “sự Vô Minh của Ngũ Uân” còn rât 

thơ ngây! 





Sau đó sự Vô Minh của Ngũ Uấn diễn tiến tiếp theo 
là 3 phân : 


Ngũ Trược, Ngũ Vọng và Ngũ Thức 


Ba phần này, thì Vô Minh diễn tiến càng ngày càng 
nặng nề hơn... để trở nên “hoàn toàn Vô Minh”! 
Cái “hoàn toàn Vô Minh” đó, chúng ta tạm gọi là sự 
“Vô Minh Trưởng Thành”! Nó chính là 
“Thân/Tâm Vô Minh Sinh Tử” hiện hữu của 
chúng ta . 


Chú Ý: 
(Xin xem “Hình Đồ T” liên hệ của bài này 
ở ngay trang kê tiên) 


- 167 - 


Hình Đồ I 


Hình Đô của Ngũ Âm 
(diễn tiên từ khi còn thơ ngâyVô Minh 
cho đên trưởng thành Vô Minh) 













































































| Sắc | Thọ Tưởng Hành Thức 
Nñ T | I Ị Ị 
Am : 
Tà cảm thọ Phiên não vận hành chứa châp 
ngăn che — ngăn che bám víu âm thâm của thói hư, tật xâu 
Tự Tính Tự Tính ngăn che Thiện/Ác và tạo ngăn che 
Tự Tính Nghiệp Tự Tính 
Sắc Thọ Tưởng Hành Thức 
MP 1 Ị Ị Ị 
Trược Kiếp Kiến PhinNão ChúngSinh Mệnh 
lrược Trược Trược Trược Trược 
| Sắc Thọ Tưởng Hành Thức 
#4. Ì Ị 
Vọng Vọng tưởng Vọngtưởng Vọng tưởng Vọngtưởng Vọng tưởng 
Kiên Cô HưMinh Dung Thông U Uần Vị Tê 
Ngũ Tiên Ngũ Thức Thức 6 Thức 7 Thức 8 
Thức Sắc Thọ Tưởng Hành Thức 
Nhãn Thức Thức Mạt Na A Lại Da Thức 
Nhĩ Thức Phân Biệt Thức 


Tỷ Thức 
Thiệt Thức 














- 168 - 





Tham Khảo 
Sự diễn tiến Vô Minh 
của “Ngũ Trược” 


(Ngũ Trược ân mật, âm thầm, vận hành Vô Minh) 


Nơñũ Trược 























Sắc Thọ Tưởng Hành Thức 





Ngũ Trược: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức 


Vì trong “Ngũ Uẫn” có “Trược” tức là bị bợn 
(dơ bản), bởi cái “Thọ Tà Kiến”, chính là cái 
“Vô Minh Bất Giác”! 

Nó ngược ngạo đã biến “Tính Giác” của chúng ta, 
thành cái “Bất Giác”! Tức là biến '““Tâm Phật” 
thành ““Tâm chúng sinh”! 


Do Vọng Tưởng Vô Minh điên đảo tạo dựng 
“Sắc Thân” của chúng ta, khi thì thành kiếp 
người, khi thì thành kiêp súc sinh và v.v... 


'“Thọ” ở giai đoạn này, thì tự động là “Tâm 
có “Vọng phân biệt nhị biên”, với nhiều tên 
như: cái “Vọng Tà Thấy/ Biết ”, cái “Vọng 
Kiến”... và nó chính là cái “Tà Kiến Bắt 
Giác”! Luôn luôn phân biệt muôn điều ... 
muôn sự ... tại Thế Gian để mà dính mắc. 


9 


Chú ý: ( Xin xem “Hình Đồ số IƑliên hệ của bài này 
ở ngay hai trang kê tiêp). 


- 169- 


Hình Đồ II 


Diễn tiến vô minh của Tà Ngũ Âm 
trong từng cá nhân chúng sinh 


Khi Ngũ Âm còn rất thơ ngây trong Vô Minh: 























Sắc Thọ Tưởng Hành Thức 





Và Ngũ Âm, âm thầm diễn tiến Vô Minh dính mắc 
sâu dây hơn đê trở thành Ngũ Trược. 























Sắc Thọ Tưởng Hành Thức 
Kiếp Kiến PhiênNão | Chúng sinh Mệnh 
Trược Trược Trược Trược Trược 











Trong vai trò “Ngũ Trược” thì “Thọ” là Kiến Trược, 
tức “Thọ” là cái “Tâm Vô Minh”! Nhưng rồi từ từ 
chính nó lại biến hóa nó thành cái “Thân Thọ” 

vô minh...để tiến tới “Thân Thức” vô minh 

(tức là Thức số 5), đồng thời nó là một trong 

5 Thức đầu, được gọi là “Tiền Ngũ thức”.Thế rồi, 
cái “Tà Kiến” là “Thọ” này, vẫn cứ âm thầm mà 
vận hành mãi... đã làm ảnh hưởng vô minh, tức là 
làm ô nhiễm rất nặng cho cả “bốn Thức ”kia, là 4 
trong năm (5 Thức đầu). 4 Thức ấy là: 


“Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỷ Thức, Thiệt Thức” 


s8Ï 70) 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


ÌNgoài ra, cái “Tà Kiến” là “ Thọ” này còn tự động 
liên hệ Vô Minh đến những: Thức 6, Thức 7 và 
Thức S. 
Cũng y như thê, cái “Tà Kiên” là '““Thọ” cứ âm thâm 
diễn tiễn mãi ... đề rồi liên hệ Vô Minh của nó đến tắt 
cả các “Căn Thân”, các “ Trần Cảnh” và 
“Thất Đại”( Đất, Nước, Gió, lửa...) : 
“Căn Thân” là: Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý 
“Trần Cảnh” là: Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp và 
Vạn vạn các SắcTưởng hiện hữu của vũ trụ vạn vật... 
Xin nhắc lại, cái “Tà Kiến” là “Thọ”, chính nó tạo 
dựng nên““Tiền Ngũ Thức”! Mà chính nó, đứng ở 
vai trò của “Thức Số 5”, tức là cái “Thân Thức” 
cũng lại là cái “Thân Thọ”! Và khi Thọ đã là 
“Tà Kiến”, thì cái Thân Thức cũng là Cái 
“Tà Kiến Thấy/ Biết” Vô Minh! Để có: 

Thân vô mỉnh chính là Tâm vô mỉnh 

Tâm vô mỉnh chính là Thân vô minh 


s17 l2 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Sự việc nảy đã chứng minh được tại sao chính cái 
“* Thân Thức” tức là cái “Tà Thây/Biêt” vô minh, 
nó chính là “TAM” của chúng ta. 


Và rồi vì sự ngạo ngược của cái “Tà Kiến là Thọ” 
đã tự nó, tạo dựng cho chính nó trở thành cái 
“Thân Thọ”, đó chính là “THÂN” của chúng ta! 
Có nghĩa là, vẫn một cái “Tà Kiến là Thọ” mà nó 
biến hóa vừa là TÂM lại cũng vừa là THÂN ! 


Đề rồi, cái “Tà Thân Thọ” này, ôm trọn cái 

“Tà Kiến Thấy/ Biết” vô minh từ đầu đến chân ... 
với tất cả 4 cái Thức vô minh là: Nhãn Thức, 

Nhĩ Thức, Tỷ Thức, Thiệt Thức, cộng với cái 
“Thân Thức số 5” để tạo thành “Tiền Ngũ Thức”; 
thêm Thức 6, Thức 7, Thức 8, cùng chung với 
“Thất Đại”. 

Toàn thể những thứ vừa kể, đều cùng tuyệt đối 
“liên hệ vô minh” bởi cái “Tà Kiến là Thọ”, đã tạo 
nên “Thân Tâm Vô Minh” hiện hữu của chúng ta! 
Mà mọi tội lỗi đều do chính cái “Tà Kiến” là 
“Thọ”. 


+172- 


Tham Khảo 


Trong Tiền Ngũ Thức thiếu mất “Thân Thức”, cho 
nên cái “Tà Kiến là Thọ” đã tự động chuyên hóa 
chính nó thành cái Thân Thọ” đề phối hợp với 
“Trần” là Xúc mà có được cái “Thân Thức” 








4666690964 ùo — Thân Thức 
Thân Thọ 
Mặt Sắc Nhãn Thức 
Tai Thanh Nhĩ Thức (Thân Thức là Thân thọ 
Mũi Hương Tỷ Thức Thân Thọ là Thân Thức) 
Lưỡi VỊ Thiệt Thức 
Tiền Ngũ Thức 


Chú Ý: 

Vì chủng ta phải đi từ từ ... cho nên sự diễn giải tại 
đây vẫn còn sơ lược, xin quí vị Xem tiếp theo Bài 
Ngũ Thức từ trang trang (183-190) được diễn giải 
sâu và chỉ tiết hơn. 


s78 


Hình Đồ II 


Diên tiên 
Của “Tà Tiên Ngũ Thức” 


Thân chúng ta bao gồm: 







































































Ngũ Căn 
Mắt Tai Mũi Lưỡi Thân 
Nøũ 
NI J | 1 | 
Sắc Thanh | Hương VỊ Xúc 
Nã | | | | | 
Thức 
Nhãn Nhĩ Tỷ Thiệt Thân 
Thức | Thức Thức Thức Thức 
Tiền Ngũ Thức Thức6 Thức7 Thức 8 
Tưởng Hành 
Ngũ Thức 
Thức 3 
Nhãn Thức Thức MạtNa | ALaiDa 





Nhĩ Thức Phân Biệt Thức 





Thức 





Tỷ Thức 
Thiệt Thức 





+74 














Sự diễn tiễn Vô Minh 
của “Nøũ Vọng” 





Sắc Thọ Tưởng Hành Thức 























Tất cả Ngũ Uẫn đều bị cái “Tà Kiến” là “Thọ” 
điều động! Nhưng ở đây, “Thọ” diễn tiễn thành “cái 
Vọng Kiến”; Tuy vẫn là cái “Vọng Bất Giác” nhưng 
lại biến hóa thêm thành “Vọng Kiến” đề rồi “Thọ” 
trở nên cái: 
“Vọng Tâm Hư Minh” 

chính là: 

CÁI “TÂM VỌNG KIÉN” CỦA CHÚNG TA! 
Tâm Vọng Tưởng, Vọng Kiến này, đã âm thầm 
điều khiển toàn thể “Ngũ Uẫn” đều phải chấp nhận 
“cái Hư Vọng”, để trở thành toàn là “Vọng Kiến Bất 
Giác”! Và rồi “Ngũ Uân” cũng phải chấp nhận cái 
“Vọng Tưởng Hư Minh” làm cội gốc của chính 
mình! 
G1ai đoạn này thì cái: 


“SÁC/THỌ” trong Ngũ Vọng trở thành:| Đó là 


THÂN TÂM VỌNG KIÉN, còn gọi là Thân/Tâm 
“THÂN/TÂM VỌNG TƯỞNG HƯ MINH” Vọng ưởng 
(từ đâu đên chân, từ ngòaI vào trong, của chúng ta 


- 175 - 


Sắc 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Riêng nói về cái “Vọng Kiến” là “Thọ”, 

nó liên hệ đến các Sắc Tướng, là khi nó đã 
trở thành cái “Vọng Kiến Bất Giác”, cũng 
lại là cái “Vọng Tướng Hư Minh”! Thì cái 
““Thọ”, tức cái : Tâm Vọng Kiến Hư Minh 
này, không những nó đã tự chuyền hóa cái 
Sắc/Thọ trở thảnh “Thân/Tâm Vọng Kiến” 
như đã nói ở trên, mà Nó còn thêm một vai 
trò tối quan trọng nữa, là Nó đã điều động tất 
cả các Sắc Tướng” sau đây đều bị trở thành: 
toàn là “Vọng Tưởng Hư Minh” như: 


Sắc/Thân là Vọng tưởng Hư Minh” 
của chính chúng ta 

Sắc của các Căn: Mắt,Tai, Mũi, Lưỡi 

Sắc của Trần Cảnh cũng như: 

Sắc của Vũ Trụ Vạn Vật... 

và đương nhiên là của cả “Thất Đại” nữa. 


Tất cả những gì vừa mới kế đó, đồng đều trở 
thành “Vọng Tướng Hư Minh”! 


- 176 - 





Toàn Thể Thân/Tâm 











=7 

















Đêu là Vọng Tưởng 
Sắc Thọ Tưởng Hành Thức 
Vọng Tưởng Klên Cố Vọng Tưởng Vọng ưỡng Vọng Tưởng Vọng Tưởng 
Hư Minh R : 
THÂN CĂN Ý CĂN DUNG THÔNG UUAN VI TẾ 
Nhãn, Nhĩ, Tâm Tâm Thân/Tâm Đệ Bát Thức 
Tỷ, Thiệt Vọng Kiến Vọng Tưởng | Vọng Tưởng Tâm Vọng Vi Tế 
Sắc Thân Vọng Là Vọng Tâm Thân này luôn | “ Thân/Tâm Dung chứa toàn bộ các Nghiệp 
Tưởng, nhưng rất “ Thấy Biết”, | luôn tơ tưởng, | Vọng Tưởng ấn Thiên/Ác trong quá khứ, hiện tại 
“ Kiên Cố”... đế vào | lệch lạc, không | không ngừng mật” , âm thầm và tương lai của chúng ta ... để 
“ Luân Hồi” hết chân chính! Nhớ người, vận hành, chuyển | định đoạt rất công bằng, rồi đưa 
thân này sang thân Cũng là nhớ vật, nhớ hóa (Lục-Phủ, chúng ta vào Lục Đạo! Ngoài ra, 
khác... “ Tâm cảnh ...lúc Ngũ,-Tạng)... với | Tâm này còn là luồng Tư Tưởng 
Loạn Tưởng” Tưởng nhớ từng tế bào trong | bất biến, rất vi tế, rất nhạy bén, 
ngoan cố và Việt Nam,! từng Sát Na! „nhanh hơn điện chớp! Ấn mật, 
dính mắc Lúc lại quay | Đông thời chuyển | sâu thăm thắm trong Đệ Bát 
lung tung... về Mỹ... hóa toàn thể các | Thức, nhưng lại hoạt động liên 
Nhớ Quá Khứ, | Nghiêp ThiệnÁc | miên không bao giờ ngưng nghỉ, 
Hiện Tại, để sửa soạn vào dù chỉ một Sát Na! 
Vị Lai. Lục Đạo 








Nøũ Thức 
Sắc Thọ Tưởng Hành Thức 
(Và sự câu tạo của “Tiên Ngũ Thức”) 
Tới đây, xin nhắc lại bao quát một lần nữa, những 
điên tiên cuả “ Tà Kiên là Thọ” đê rồi sẽ đi vào chi 
tiệt hơn... Trong: 
Ngũ Uân của chúng ta có tông cộng là 8 Thức: 


Thì Thức 6, Thức 7 và Thức 8 đã cố định: 
Ngũ Uấn 
| Sắc Thọ Tưởng Hành Thức 
Thức 6 Thức7 Thức § 
Vì vậy, dĩ nhiên còn phần Sắc/Thọ “trống rỗng” 
ở trên, phải là “Tiền Ngũ Thức” để có trọn vẹn 
( 8 Thức) đầy đủ trong Ngũ Uấẫn thì: 
Thì Sắc ở đây là “Thân” 
Và Thọ ở đây là “âm” 

ĐỀ tạo dựng được “Tiền Ngũ Thức” là do: cái 
Sắc/Thọ 
Mà cái “Thọ” ở đây là “Tà Kiến”, tức là “cái Bất- 
Giác”, cũng là cái Tâm Thấy/Biết Vô Minh! 
Và nó cũng là cái Tâm Thức Nhị Biên Phân Biệt. 
“Tâm Tà Kiến là Thọ” nảy nó chính là thủ phạm: 
đã phối hợp với cái “Sắc”, rồi âm thầm vận hành 
ngạo ngược, rất điên đảo để làm sao cho chính nó, 
trở thành cái Thân Thọ để có “cái Căn Thân” mà 
hội nhập với “Trần Cảnh” là: “Xúc Trần”... 
Thì mới tạo dựng được cái THÂN THỨC chính là 
Thức số 5 cũng là Một trong (5 Thức) đầu của 
“Tiền Ngũ Thức” 























>478:2 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Sự cầu tạo của Thức số 5 phức tạp là như thế! 
Tất cả đều là do cái “Tà Kiến là Thọ” điều động .. 


Tại đây, xin được mô tả chi tiệt vê nó, đê dê hiệu 
hơn như sau: 


Vì cái Sắc” trong “Tiền Ngũ Thức” đã ở vai trò 
là “Căn Thân” 

Và cái “Căn Thân” này, đã tạo dựng được cái 
“Thân Thức” như mới trình bầy ở trên: Nó là 
Thức số 5, cũng chính là “Thân Thức” trong 
“Tiền Ngũ Thức”, và nó đã sẵn sàng đề phối hợp 
với 4 Thức kia: Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỷ Thức, 
Thiệt Thức. 


Sau đây, là phần cấu tạo của 4 Thức kia: 


# s» Á 


Thì, cũng vẫn do một “cái Sắc” ấy, của “Ngũ Uẫn” 
là chung cho tất cả các “Sắc Tướng”... mà thủ phạm 
vân là cái “Tà Kiên là Thọ” điên đảo điêu động 
thiên biên, vạn hóa.. .đê: 

4 Căn: Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi... 
Đối Tượng: 4 7zẩn: Sắc, Thanh, Hương, VỊ... 


đểcó: 4 7T»úc: Nhãn Thức, Nhĩ Thức, 
Ty Thức, Thiệt Thức 


- 179 - 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Như vậy là đã có “Bốn Thức” này, phối hợp với 
“Thức số 5”! Là cái Thức được cẫu tạo một cách 
phức tạp, như đã nói ở trên... 
Đó chính là cái “Phân Thức”. 
Để có được “ Tiền Ngũ Thức” trọn vẹn. 


Tại đây, xin được nhắc lại sự cầu tạo về “Tiền 
Ngũ Thức”, qua lời diễn giải một lần nữa... rồi 
qua Hình Đồ để rõ nghĩa hơn... và từ từ đi sâu vào 
chỉ tiết trọn vẹn trong nhiều Hình Đồ kế tiếp. 

Chỉ vì “Tiền Ngũ Thức” thiếu mất “Thân Thức”, 
cho nên cái “Tà Kiến là Thọ” đã tự động chuyển 
hóa chính nó thành cái “Thân Thọ”, để phối hợp 
với “Trần Cảnh” là “Xúc” mà có được cái 

“Thân Thức”... 


- 180 - 





Bộ êm Thức 
Thân Thọ 
Mặt Sắc Nhãn Thức 
Tai Thanh Nhĩ Thức (Thân Thức là Thân thọ 
Mũi Hương Tỷ Thức | Thân Thọ là Thân Thức) 


sv Lưỡi — Vị Thiệt Thức / 
Tiên Nøu Thức 


Và rồi “Tiền Ngũ Thức” đó, phối hợp với 3 Thức 
cuôi đê có đây đủ 8 Thức trong Ngũ Uân: 








Tiền Ngũ Thức Thức 6 Thức 7 Thức 8 
Ngũ Tưởng Hành Thức 
Uân | Nhãn Thức Thức Mạt Na Thức | ALaiDa 
Nhĩ Thức Phân Biệt khung 

















Tỷ Thức 
Thiệt Thức 





si» 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Như vậy, là toàn thể Thân/Tâm “Ngũ Uẫn” của 
chúng ta, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài... 
đều là “8 cái Thức tuyệt đối vô minh” đó, mà 
nguyên nhân, tạo nên nông nỗi này! là cái 

“Tà Kiến Thọ”, tức là “cái Bất Giác”; còn gọi là 
“Tâm Thức Nhị Biên”; cái “Tà Tâm Thức 
Thấy Biết” đã lệch lạc, lại còn giới hạn! bởi vì 
chính nó làm cho các Căn bị ngăn cách riêng rẽ... 
cho nên “cái Thấy”, “cái Biết”, “cái Nghe”, “cái 
Hiểu Biết” v.v... cũng chỉ giới hạn trong từng Căn 
là thê! 


Sự việc này, đã đưa đến : 

“cái Tâm Tà vô minh Phân Biệt” càng ngày 

càng nặng nề hơn... của từng Căn... đề rồi dính 
mắc, và chấp thật về sự: thật/ giả; đúng/sai; hay/ dở; 
đẹp/xấu; giầu/nghèo v.v... cũng vì vậy mới có sự 
an bài có định của Định Mệnh, để đi vào Thế Giới 
Nhị Biên Sinh/Tử mãi mãi. 


- 182 - 


Vì “Tiền Ngũ Thức” quá phức tạp, và quá quan 
trọng cho sự việc “Chứng Ngộ”! Do đó, chúng ta cố 
găng đi từ từ... và hiểu từ từ... cho nên: không thể 
tránh được sự nhắc đi... nhắc lại... nhưng mỗi lần 
nhắc lại như thế, lại có sự đi sâu hơn... để rồi... đi 
đến cái tận cùng về sự diễn tiễn của nó. 


Nøũ Thức 





Ngũ 
Uân 




















Sắc | Thọ | Tưởng | Hành | Thức 
Thức6 Thức7 Thức § 





Trong “Ngũ Uẫn” Thân/Tâm chúng ta bao gồm 
8 Thức là: 

Tiền Ngũ Thức 

Thức Số 6 

Thức Số 7 

Thức Số 8 


Thì : “3 Thức cuối” là Thức 6, Thức 7, Thức 8 đã 
được an bài và cô định ở trong Ngũ Uân: 


Thức số 6 ở trong “Tưởng” là: Thức Phân Biệt 
Thức sô 7 ở trong “Hành” là: Mạt Na Thức 
Thức sô 8 ở trong “Thức” là: A Lại Da Thức 


Còn “5 Thức đầu” cũng là “Tiền Ngũ Thức” thì rất 
là phức tạp! để mà tạo dựng nên nó! Nhìn Hình Đồ 
trên của Ngũ Uẫn... thì chúng ta thấy: chỗ trồng là : 
Sắc/Thọ ... cho nên đương nhiên Sắc/Thọ phải giữ 
vài trò của “Tiền Ngũ Thức” trong “Ngũ Uẫn” 


-183- 


Thọ 


Sắc/Thọ 


Như chúng ta đã học rất nhiều về Sắc/Thọ 
trong “Ngũ Uân”, ở những trang trên ...thi: 
Sắc đã là “Thân” 


ry 


Nếu muốn tạo thành “Tiền Ngũ Thức” thì 
phải có đủ “5 Căn”, mà Sắc trong Ngũ Uẫn 
đã ở vai trò là Thân, cho nên tại đây chỉ còn 
“4 Căn” là: Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi! Thiếu mất 
Căn Thân! thì không trọn vẹn để tạo thành 
“Tiền Ngũ Thức”. 


Bởi vậy cái “Tà Kiến là Thọ”, tức cái Bất 
Giác mới điên đảo tự động âm thầm để tạo 
dựng chính mình là cái '““Phọ” trở thành cái 
“Thân Thọ” cho có đủ “5Š Căn”... mà hội 
nhập “5 Trần”, để cái “Thân Thọ” trở thành 
“Thân Thức” thì mới có đủ tiêu chuẩn tạo 
dựng thành “Tiền Ngũ Thức”. 


- 184 - 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Cái “Thân Thọ” trong giai đoạn này, đã được cái 
Bắt Giác tự chính nó âm thầm huân tập, tức là chính 
nó âm thầm huấn luyện đề biến hóa cái “Thân Thọ” 
thành cái “Thân tuyệt đối vô minh”! cũng chính là 
cái :“Vọng Tâm Thức Thấy Biết” vô minh. Do đó 
mà, toàn Thân/Tâm chúng ta đã biến thành cái 
“Thân Thức vô minh” từ đầu đến chân! 

Cái “Thân Thức vô minh” này, rất vi tế trong tất cả 
mọi cảm giác như: Thấy Biết rất rõ trong phân biệt 
nóng/ lạnh, trơn/ nhám... sướng/ khổ v.v... và cứ 
như thế mà phân biệt hết mọi sự... mọi vật... của 
Vạn Pháp trong thế gian... 


Do lẽ đó, mà cái “Thọ” còn được gọi là cái 

“Vọng Tâm Thức Phân Biệt”: Thấy/Biết vô minh... 
của từng Căn riêng biệt, nên rất giới hạn! vì bị ngăn 
cách. Sự Thấy/ Biết đã lệch lạc... không chân chính; 
lại còn dính mắc ... vì chấp tất cả mọi sự, mọi vật là 
có thật! 


Và cũng bởi sự Chấp Thật/Chấp Giả như thế, đã 
khiến chúng ta trở nên ngoan cố! Vì vậy mới có sự 
an bài cố định của Định Mệnh trong 

“Nhị Biên Tương Đối” là có Sinh, cóTử. 


- 185- 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Sau đây: 

Là bốn (4) Hình Đà: 

trọn vẹn về Sự diễn tiến ... 
để tạo dựng nên: 


“Tiền Ngũ Thức” 


- 186 - 


Nơi Thức 


| 





Sắc Thọ 








Tưởng 








Hành 





Thức 








Sự Tạo Dựng của “Tiên Ngũ Thức” 
(Để có đầy đủ “Tám Thức” trong Ngũ Uẫn) 


Trong Ngũ Uẫn: 





Sắc 








Thọ 





Tưởng 





Hành 





Thức 





Thì Ba (3) Thức cuối: 


Tưởng là Thức số 6 


Hành Là Thức số 7 
Thức là Thức sô 6 


Ngũ Uẫn 


đã an bài cô định 


| 


— 











Thọ 





Tưởng 





Hành 








Thức 





Thứcó6 Thức7 Thức 8 


Như vậy là trong Ngũ Uân thiếu mất: 
““Fiên Ngũ Thức” đê có trọn vẹn “Tám Thức” 


Do đó đương nhiên Sắc/Thọ phải đóng vai trò của 


Tiền Ngũ Thức 











Thức 6 Thức 7 Thức 8 

Tưởng Hành Thức 

Thức Mạt Na : A 
Phân Biệt Thức Lại Da Thức 














187- 








H 


Bi vậy mà cái “Tà Kiến” là “Thọ” đã âm thầm 
điêu động đê tạo dựng nên ““Tiên Ngũ Thức” băng 
cách: 


Cho “cái Sắc” trong Ngũ Uẫn tự động trở thành: 
“Thân”, 

Cho cái Thọ trong Ngũ Uẫn tự động trở thành: 
“Tâm” 





Sắc 
Thân 


Thọ 


Tâm 

















Đê mà có đây đủ Năm Căn, Năm Trân, Năm Thức: 














5 Căn Mắt | Tai Mũi | Lưỡi 

5 Trần Sắc |Thanh | Hương V1 
Nhãn Nhĩ Tỷ Thiệt 

5 Thức Thức Thức Thức Thức 




















Tới giai đoạn này thì cái “Tà Kiến là Thọ” đã có 
đây đủ nhân duyên là có 4 Thức! (chỉ còn thiêu có 
Thân Thức là đầy đủ Tiền Ngũ Thức) 


Nhãn Thức 
Nhĩ Thức 
Tỷ Thức 
Thiệt Thức 


4 Thức 


- 188 - 


II 


"-. Tiền Ngũ Thức thiếu mắt 
“Thân Thức”, cho nên cái “Tà Kiến là Thọ” 
đã tự động chuyên hóa chính nó thành cái 
“Thân Thọ” đê phôi hợp với “Trân” là Xúc 
mà có được cái “Phần Thức”... 








Thân Thức 
Thân Thọ 
Mắt Sắc Nhãn Thức Ị 
Tai Thanh Nhĩ Thức (Thân Thức là Thân thọ 
Mũi Hương Tỷ Thức Thân Thọ là Thân Thức) 
Lưỡi VỊ Thiệt Thức 
Tiên Nøu Thức 


- 189 - 


Ngũ 
Thức 


IV 


Tới đây thì cái “Thân Thọ/Thức Thọ” này 
đã ngang nhiên trở thành Thức sô 5, là Một 


trong 5 Thức đầu của “Tiền Ngũ Thức” 





Thọ 








Thân Thọ 


Thân 
Thức 








Cái Sắc/Thọ trong Ngũ Uấn, nay trở thành 


“Tiền Ngũ Thức” 








Sắc 





Thọ 








Nhãn Thức 


Nhĩ Thức 
Tỷ Thức 


Thiệt Thức 


Tiền Ngũ Thức 


Thân Thức 





Và rồi Tiền Ngũ Thức đó, phối hợp với 3 Thức 


cuối để có đầy đủ 8 Thức trong Ngũ Uẫn: 








Tiền Ngũ Thức Thứcó Thức7 Thức8 

Sắc Thọ Tưởng | Hành | Thức 
Nhãn Thức Thức MạtNa |  Alai 

Nhĩ Thức Phân Biệt Thức Da Thức 


Tỷ Thức 
Thiệt Thức 

















- 190 - 





Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Đá tóm tắt về cái ẩn mật, âm thầm 

“vận hành sự vô minh” thật là sâu sắc, vi tế nhất của 
“Ngũ Âm” với cái “Bất Giác”, đã chuyên hóa toàn 
thể Tứ Khoa Thất Đại là: “Ngũ Âm, Lục Nhập, 
Thập Nhị Xứ, Thập Bát Giới” và “Thất Đại” thành 
cái “Thân/Tâm vô minh sinh tử” hiện hữu của chúng 
ta! Và sự Vô Minh ấy, còn liên hệ đến tất cả Vũ Trụ 
Vạn Vật nữa. 


Sự việc trọng đại “Luân Hồi Sinh Tử” này, đã khiến 
chúng ta phiền não, khổ đau triển miên. Do đó, tất cả 
mọi người đều muốn chấm dứt nó, vì vậy mà không 
khỏi băn khoăn, thắc mắc và trăn trở mãi... 


Thì đây, là mọi gói ghém lại ở trong những trang 
dưới; Nhưng tất cả... đều đòi hỏi sự suy tư của 
chúng ta, là những ai còn vô minh! Và đang mò mẫm 
để làm sao vượt thoát khỏi cái quái ác của Ngũ Uẩn! 
Mà trong Ngũ Uẫn đó, lại còn có cái “Thọ” là cái 
“Tà Kiến”, 

nó điên đảo thật là khủng khiếp! Và nó lại chính là 
nguyên nhân của sự Vô Minh Sinh Tử! Và rồi lại 
cũng chính nó, là nguyên nhân cho sự Giác Ngộ, 
giải thoát Sinh Tử mãi mãi. Do lẽ đó, mà chúng ta 
cần 

suy tư thật rốt ráo: 


- 191- 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


s*_ Để vỡ lẽ, với những thứ lớp Vô Minh dây đặc, 
tối hù của cái “Bất Giác” đã phủ lên toàn Thân/Tâm 
của chúng ta “ừ ngoài vào trong; Từ trong ra 
ngoài” để đi vào Sinh Tử Luân Hồi! 

s* Và cũng để vỡ lẽ, bởi những thứ lớp chói sáng 
của “Tính Giác” làm tiêu tan từ từ những màn Vô- 
Minh sâu dây ấy! Đó là sự Giác Ngộ, giải thoát 
Luân Hồi Sinh Tử. 


- 192 - 


Khi võ minh 
Bởi “Thọ Tà Kiến” tức cái BẤt Giác 


Trong Ngũ Trược : 

















Sắc | Thọ Tưởng| Hành| Thức 











Thì vai trò của “Thọ” là cái Tà Kiến, tức là cái 

Thấy Biết Vô Minh, nó chính là cái Bất Giác! Cái 
“Thọ Tà Kiến” đã làm ảnh hưởng về sự Vô Minh 
đến tột độ! đối với toàn thể Thân/Tâm của chúng ta. 


Nhất là về Tiền Ngũ Thức, thì cái “Thọ” này cứ âm 
thầm, ân mật mà vận hành, để chuyên hóa chính nó 
thành cái Thức Số 5, tức là cái “Thân Thức”, cũng 
lại là “cái Thân Thọ”, nó chính là một trong 
“5 Thức đầu” của Tiền Ngũ Thức. 


Cái “Thọ Tà Kiến” tức “cái Bất Giác” này vô tình 
đã tự biên hóa chính nó thành: 


Cái Sắc Thọ | | Cái Thân Thọ | | Cái Thức Thọ 


Mặc dâu vẫn chỉ là một cái “Thọ Tà Kiến” với ba 
tên tuy khác nhau, nhưng vẫn chỉ là “Một”! Và, về 
nhiệm vụ của nó thì đúng là 3 phận sự khác nhau! 

Để mà chuyển hóa “Toàn Thân/Tâm Trí Tuệ” của 
chúng ta thành “Toàn Thân/Tâm Vô Minh”! như đã 
giải thích ở trên. 


-193- 


Sau đây, xin được Lý Giải vê 3 nhiệm vụ khác nhau 
của cái “Thọ Tà Kiên”: 


Cái “Thọ Tà Kiên của Ngũ Trược” 
đã chuyển hóa Trí Tuệ thành Vô Minh 


Nhiệm Vụ thứ Nhất Sắc [Thạ. 
của “Tà Thọ” diễn tiến: Sắc Thọ 





Trong Ngũ Trược: 
Sắc Thọ |Tưởng |Hành | Thức 
Kiếp Trược Kiến Phiền Não Chúng Sinh Mệnh Trược 
Trược Trược Trược 























Từ thời Vô Thủy, chúng ta chính là Tính Giác : 
Tính Thấy, Tính Nghe, Tính Hay Biết v.v... Thì tự 
nhiên bị cái “Sắc/Thọ Tà Kiến” trong Ngũ Trược 
đã chuyển hóa toàn Tính Giác đó, thành toàn cái 
Bắt Giác: 

















Tính Tính | Tính Hay Biết 
Thây Nghe... Tính Giác 
— 
Cái Thấy Cái Nghe Cái - 
của của “Thây Biêt” 
phảm phu phảm phu Vô- Minh 
Là Mắt Là Tai phảm phu là 
Cái 
Bâãt Giác 

















- 194 - 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Cái “Sắc/Thọ” liên hệ “sự vô minh” của nó đên toàn 
Thân đã đành là: 


Sắc của các Căn Thân: 
Là Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi... 


Ngoài ra Sắc/Thọ còn liên hệ sự vô minh của nó, đên 
cả các Sắc của Toàn thê Trân Cảnh là: 


Vũ Trụ Vạn Vật 


- 195 - 


ng 8ml — | Thân | Thọ. 
của “Thọ” diễn tiến: — | Thần Thọ 





Trong Ngũ Trược: 
Sắc Thọ Tưởng Hành | Thức 
KếpTrược | KiếnTrược | Phiền não | Chúng Sinh | Mệnh 
Trược Trược Trược 























Thì cái ““Thọ Tà Kiến” của “Ngũ Trược” đã 
chuyên hóa: 
Thân Phật thành Thân Chúng Sinh, tức là 
Thân Bát Nhã thành cái “Tà Thân Thọ”! 
Cái Tà Thân Thọ này chính là cái 
“Thân Vô Minh Sinh Tử” của chúng ta 
đã ôm trọn các Căn, các Trân, các Thức: 


Các Căn: Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Huế 
Các Trần: Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp > toàn 
VƠ 


Các Thức: Nhãn Thức, Nhĩ Thức, ... Ý Thức | minh 


- 196- 


s11 munậy 7 |THấc |Thọc 
của “Tà Thọ” diễn tiến: Thức | Thọ 





Trong Ngũ Trược: 
Sắc Thọ |Tưởng | Hành Thức 
Kiếp Trược Kiến Trược Phiền Não Chúng Sinh Mệnh Trược 
Trược Trược 























Thì cái “Thọ Tà Kiến” của Ngũ Trược đã chuyên 
hóa Trí Tuệ Bát Nhã thành toàn Thức Vô Minh: 


- Sắc/ Thọ: là 4 Thức 
Tiên ngũ Thức | ——> + Nhãn,Nhĩ, Tỷ,Thiệt 
Thân/ Thức là Thức số 5 
Thức Số 6 là Thức Phân Biệt 


Thức Số 7 là Mạt Na Thức 
Thức Sô 8 là A Lại Gia Thức 


(Xin xem Họa Đồ của trang sau): 


- 197 - 



















































































Mắt Tai Mũi Lưỡi | Thân 
mẹp | | | 1 | 
Nhập 

Sắc Thanh | Hương VỊ Xúc 
Xúc |} |} {| {1 4 
Thức 

Nhãn Nhĩ Tỷ Thiệt Thân 

Thức Thức Thức Thức Thức 

Tiền Ngũ Thức Thứcó6 Thức7 Thức 8 
Tưởng | Hành | Thức 
Ngũ Nhãn Thức Thân Thức Mạt Na A Lại Da 
Z Nhĩ Thức | Thức | Phân Biệt | Thức Thức 
Thức : : 
Tỷ Thức 





Thiệt Thức 


- 198 - 











Khi Giác Ngộ 


Thì “Thọ Tà Kiến” của Ngũ Trược 
tự động là Chính Kiên, Là Tính Giác 


Vì “Thọ Tà Kiến”của Ngũ Trược đã là 


Chính Kiến! đã là Tính Giác! Cho nên toàn thể 


Ngũ Trược đều trở về Nguyên Thủy của nó: 


Toàn thể Ngũ Trược: | 





Sắc 


Kiếp Trược 








Kiến Trược 





Tưởng 
Phiền Não 
Trược 





Trược 


Hành 


Chúng Sinh 





Thức 
Mệnh 
Trược 





Ủ 


Đều về Nguyên Thủy của nó chính là: 


Là : Chính Kiến 

Là: Tính Giác 

Là : Phật Tính 
là là go Giác 


Tâm 
Phật 


- 199 - 


Diệu Minh” 





Và sau đây là Phần Lý Giải của “Thọ Tà Kiến” khi 
đã “Giác Ngộ”, là nó đã trở về Nguyên Thủy của 
chính nó là “Chính Kiến, là Chính Giác”! Cho nên 
cả “Ba Phận Sự ” khác nhau của nó, không còn bị ở 
trong Tà Kiến nữa, mà hoàn toàn ngược lại là: Cả 
Ba Nhiệm Vụ đó đều là Chính Kiến, đều là Chính 
Giác. 


Nhiệm Vụ Thứ Nhật Sắc Tho 
của Thọ “Chính Kiên” k 
Chính Kiến, Tính Giác 
Khi Giác Ngộ 


Thn „| SăcThọ | —_, Tâm 
Phật ? Phật 


Chính Kiến, Tính Giác 


Cho nên: : 
x chính là Thọ Toàn Sắc là Toàn Giác 
Thọ chính là Sắc Toàn Giác là Toàn Sắc 


Giai đoạn này “Thọ” đã là Chính Kiến! là Tính 
Giác cho nên: 

Sắc của các “Căn Thân” là: Sắc chính là Không 
Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân | @ieuHm) — (Chân Không) 
(Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân...)|  Đèu là Chính Kiến 


Sắc của “Irân Cảnh” là: Không chính là Sắc 
Toàn thê các “Sắc Tướng”... (Chân Không) (Diệu Hữu) 
của Vũ Trụ Vạn Vật... Đều là Tính Giác 


Chính là “Thiên Bách Ức Hóa Thân Phật”, 


- 200 - 


cũng là “Phân Thân Phật” 


Nhiệm Vụ ThứHai —> | Thân Tho 
Của Thọ “Tính Giác” š 


Thân/Tâm Bát Nhã 
Khi Giác Ngộ 
Tướng BátNhã — | PThânThọ |_,„  PhậtTính 
Thân Tâm Bát Nhã 


VÌ khi đã Giác Ngộ thì “Thọ Tà Kiến” tự động 
trở về Nguyên Thủy của nó là Tính Giác! Và: 
Vì Thọ đã là Tính Giác! Cho nên: 
Toàn Thân với Sáu Căn: : 
Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý 
trở vê Nguyên Thủy của nó là: 
Tính Thấy, Tính Nghe, ...Tính Hay Biết 


Thọ chính là Tính (Phật Tính) 
Thân chính là Tướng (Tướng Bát Nhã) 


Thọ chính là Thân Thân chính là Giác 
Thân chính là Thọ Giác chính là Thân 


- 201 - 


ÌNói cách khác, vì Thọ là Tính Giác nên: 
Thân Thọ là “Thân Toàn Giác” 
Thân Toàn Giác là ““Thân Thọ” 
Và toàn thể Thất Đại: 


Đất, Nước, Gió, Lửa, Không, Kiến, Thức 

đều tự động trở về nguyên thủy là “Thất Bảo”. 
Riêng “Không, Kiến, Thức” còn có nghĩa 
như sau đây: 


Không ở đây là: 
“Chân Không Diệu Hữu” 
Kiến ở đây là: 
“Tính Thấy Biết” 
Thức ở đây là: 
“Trí Tuệ Phật” 
Như vậy, 


Là toàn ““Phân/Tâm Viên Mãn”! Chính là: 
“Pháp Thân Phật” (Thân Tâm Viên Mãn) 


- 202 - 


Nhiệm Vụ Thứ Ba `. Thức Tho 
Của Thọ “Trí Tuệ” : 


Trí Tuệ Phật 


Khi Giác Ngộ 


Thức Thọ 


Trí Tuệ Phật 
Vì khi đã Giác Ngộ thì “Thọ Tà Kiến” tự động 
trở về Nguyên Thủy của nó là Trí Tuệ Phật! Và : 
Vì Thọ đã là Trí Tuệ! Cho nên: 
Thọ chính là Thúc Toàn Thức chính là Toàn Trí 
Thức chính là Thọ “Toàn Trí chính là Toàn Thức 
ÌNó¡ một cách khác, thì Thọ là Trí Tuệ cho nên: 


Toàn thể các Thức tự động là Toàn Trí: 


Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỷ Thức Ì_ ¡` m.. Tự 
Thiệt Thức, Thân Thức, Ý Thức '73 “988 + 


Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỷ Thức 


Toàn Trí Là => z 
hiệt Thức, Thân Thức, Y Thức 


Cũng chính là: “Báu Thân Phật” 


- 203- 


- 204 - 


HỌA ĐÒ THÂN TÂM VIÊN MÃN 


Phật Tính | Định | Thể | Đức | 
sũ T 












Thanh Tịnh Pháp Thân 
Viên Mãn Báo Thân 
Thiên Bách Ưc Hóa Thân 
hay Ứng Thân 
Thành Sở Tác Trí 
Vô Phân Biệt Tri 
Diệu Quan Sát Trí 


Tam 
®, 
Tứ 
_ Bình Đẳng Tính Trí 
Đại Viên Cảnh Trí 
Nhục Nhãn 
Ngũ Thiên Nhãn 
Nhãn Huệ Nhãn 
Pháp Nhãn 
Phật Nhãn 


Lục Sáu Căn: Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý 
Thông 


đã viên thông, không còn bị ngăn ngại cách bức 
Thất Bảo 


Chuyên từ Thât Đại (đât, nước, gió, lửa, không, kiên, thức) thành 
Thất Bảo 














Thiện Hạnh | Gửi | Dụng 








hay 




























Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


-205= 


' THÂN TÂM VIÊN MÃN 


Thật đúng, khi mê là chúng sinh, và khi ngộ là Phật. 
Y như Đức Phật và Lục Tổ Huệ Năng đã dậy: 
" Tứ Khoa, Thất Đại là Như Lai Tạng" với đầy đủ 
Tam Thân, Tứ Trí, Ngũ Nhãn và Lục Thông 
và Thất Đại là Thất Bảo. 
Trong Lăng Nghiêm Kinh Đức Phật đã từng thuyết: 
Tính Chân Không, là Chân Giác 
Tính Chân Giác, là Chân Không 
Tính của Địa, Thủy, Hỏa, Phong, 
Là Chân Không 
Tính của Chân Không là Tính của 
Địa Thủy Hỏa Phong 
Tam Thân: 


Cũng là Tam Thân đầy đủ: “Giới, Định, Huệ”. 
Đó mới gọi là Công Đức, vì trong Công Đức bao 
gôm cả Trí lần Hạnh 


Vô Thủy Vô Minh nay trở thành “THÊ” 
'““Thê” là Pháp Thân, là Định tức Công Đức 


Kiến, Văn, Giác, Tri (Thấy, Nghe, Hay Biết) 
Trở thành: “TRÍ TUỆ” là 


Báu Thân Phật. 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


- 206 - 


Lục Căn (Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý) 
trở thành “DỤNG” 
là Ứng Thân Phật 
Là toàn Giới, là toàn Hạnh. 


Tứ Trí: 
Bát thức: chuyền thành Tứ Trí 
Tiền Ngũ Thức: chuyên thành “Thành Sở Tác Trí” 


Thức Số Sáu: chuyền thành “Vô Phân Biệt Trí” 
hay “Diệu Quan Sát Trí” 


Thức Số Bấy: (Mạt Na) chuyền thành 
“Bình Đăng Tính Trí” 


Thức Số Tám: (A Lại Gia) chuyền thành 
“Đại Viên Cảnh Trí” 


Ngũ Nhãn: 


Ngũ Căn thành Ngũ Nhãn. Tùy theo sự Ngộ 
nông sâu, trí tuệ cỡ nào mà có Ngũ Nhãn, chính 
là sự Thây Biệt siêu viỆt. 


v Thấy biết hạn hẹp là Nhực Nhãn: của người 
khi còn vô minh. 

v Thấy biết khá sâu sắc là Thiên Nhấn: như 
những vị Tu khá sâu sắc và những vị tu Tiên, 
Thánh khi họ đắc Đạo. 

Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


- 207- 


v Thấy biết thâm sâu hơn là Huệ Nhãn: như 
những người đã thâm nhập Phật Pháp và những 
người tu “Tiêu Thừa”; “Trung Thừa” khi đặc Đạo. 


Thấy biết vô ngại là Pháp Nhấn: như những vị 
đã thâm nhập Bát Nhã, và các VỊ Bô Tát “Đại Thừa” 


v Thấy biết siêu việt là Phật Nhãn: như các vị đã 
ngộ Đạo, vượt cả Nhục Nhãn, Thiên Nhãn, Huệ 
Nhãn, Pháp Nhãn, “nhưng lại không rời Ngũ- 
Nhãn”. 


Tsm lại nếu Hành Giả chỉ tu quanh quần trong 
“Năm Thức đầu” với “Thức số Sáu” mà đắc được 
“quả vị”, thì cũng chỉ trong vòng “Nhục Nhãn”, 
“Thiên Nhãn” đến “Huệ Nhãn”. 

Nếu Hành Giả vào được “Thức số Bây” mà chứng 
đắc và đã mon men vào “Thức số Tám”, thì đạt 


được: Nhục Nhãn, Thiên Nhãn, Huệ Nhãn, 
Pháp Nhãn. 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


- 208 - 


Và cuối cùng, nếu Hành Giả vào được : 

“Thức số Tám”, phá được cái “KHÔNG” (là 

Vô Thủy Vô Minh) cũng là phá được “cội nguồn 

Ý Thức” thì sẽ có cả Ngũ Nhãn, tức là 

“Phật Nhãn”, thì tự động vượt ngoài Nhị Biên 
Tương Đối: 


“Vượt Thấy và Chẳng Thấy” 
Lục Thông: 


Nếu Hành Giả đã Ngộ Viên Mãn, thì Sáu Căn: Mắt, 
Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Y tự động thông suôt, không 
còn bị cách bức! Cho nên: 

Một tức Sáu, Sáu tức Một. 
Thật ra, chăng có gì đáng gọi là “Một”, là “Sáu”! Vì 
đã là Lục Thông thì tự động ra ngoài sô lượng, thời 
gian lân không gian. 


Thất Bảo: 
Khi Hành Giả đã Ngộ Viên Mãn, thì tự động 


“Thất Đại: đất, nước, gió, lửa, không, kiến, thức” 
đều trở thành Thât Bảo. 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


- 209- 


KẾT LUẬN 


'Ï6m lại, khi đã trực nhận ra “Bán Thể” thì lúc ấy 
tự động: 


Nhất Thể Tam Thân 
Tam Thân Nhất Thể 
Thê/Dụng Nhất Như 
Định/Huệ bình đẳng 
Diệu dụng hằng sa... 
“Ba tức Một” 

“Một tức Ba” 


Thật ra chăng có Một, mà cũng chăng có Ba vì là 
siêu sô lượng. 

Giống như Diễn Nhã Đạt Đa khi đã hết điên thì 
thây cái đầu của mình vân đây, chứ có mât bao giò! 
Cũng giống như chúng ta khi hết “Vọng Tưởng 

Vô Minh”, thì tự động Tỉnh Mộng! và thây cái gì 
nó là cái đó! vân y nguyên “Như Thị”... 

chứ có phải chuyên, phải lật, phải đập, phải phá cái 
gì đâu. 


216" 


Vì Chân Tính, không phải là một vật, thì làm sao 
có thể đập, phá, hay tạo thành? Nó hoàn toản vượt 
ngoài sự suy luận đối đãi, vượt ngoải có/không, 
thật/p1ả và đúng y: cảnh giới Bát Nhã, tự ra ngoài 
đối đãi và toàn thể muôn loài, muôn vật đều là sự 
vi diệu của “Bát Nhã Tính”: 

Sắc Tức Thị Không, 

Không Tức Thị Sắc 


Phi vật, phi tâm, 
Vô Tu, vô Chứng, 
Tuy nhiên: 
Tính chắng hè rời Tướng! 
Tướng chăng hê rời Tính, 
Vì: 
Phật Pháp không ngoài Thế Gian Pháp 
Và: 


Chúng ta không ngoài Vũ Trụ Vạn Vật 
Vũ Trụ Vạn Vật không ngoài chúng ta. 


Cũng là: 


Cảnh vốn tự Không đâu cần hoại Tướng 
(Kinh Pháp Hoa) 


Có nghĩa là: Mọi sắc tướng, vũ trụ vạn vật cũng như 
Thân/Tâm của chúng ta, tự nó đã là “Không” “rồi, 
chứ không cần phải diệt nó đi thì mới thấy là 
“Không”! Thì cái Không này là cái: 
“Không Vô Ký”, cái “Không của đoạn diệt 


22 


S212 


Thanh tịnh Liên - Như Lai Tạng Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn 


Hành Giả khi đã Giác Ngộ, thì mới thấm nhuần 
được:Trong Động có Tịnh; trong Tịnh có Động; 
Động là Tịnh; Tịnh là Động, 

Động/Tịnh Nhất Như! cho nên: 


Cái xao động và cái không xao động đều: 
Như Như... bình đăng ... Thê mới thật là: 


“Không Xao Động” 


Và như vậy mới trọn vẹn cả: Lý lẫn Sự, 
cả Thân lân Tâm, thật là VI Diệu! 


Chú ý 
Mọi danh từ: Ngộ, Đốc, Phá, Đi, Về v.v... tên của. 


các “Thừa ”, và tên của bát cứ gì, trong toàn quyền 
sách này đếu là Giả Danh, đếu là Phương Tiện! 


- 212- 


Thiện Quảng và Phước Hằng 
Phát nguyện ấn tống .. 
để hồi hướng công đức cho: 


Thân phụ là: 
Từ Minh Bùi Quang Loan 


Thân mẫu là: 
Diệu Hạnh Đỗ Thị Viên 


Cô là: 
Bùi Thị Lê 


- 213- 


